MIẾNG NGON HÀ NỘI 


Vũ Bằng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


THAY LỜI TỰA 

DỰNG 

PHỞ BÒ 

PHỞ GÀ _ 

BÁNH CUÔN 

BÁNH ĐÚC 

BÁNH KHOÁI _ 

BÁNH XUÂN CẬU 

CÔM VÒNG 

RƯƠI 

NGÔ RANG,_KHOAI LÙI 
GOI 

QUÀ BÚN 

CHẢ CÁ 

THỊT CÂY 

TIỆT CANH, CHÁO LÒNG 
HẦU LỒN 
TRƯỚC KHI NGỪNG BÚT 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
THAY LỜI TỰA 


Thân mến tặng Quỳ, người nội trợ đã giúp tôi viết xong cuốn 
sách này; người bạn đã cho tôi thưởng thức miếng ngon đất 
Bắc; để kỷ niệm những ngày vui sống trên đầm Linh Đường 
ngào ngạt hương sen. 

VcB 

Vào khoảng năm tàn tháng hết, ở miền Nam nước Việt có 
những buổi tối đìu hiu lạnh như mùa thu đất Bắc. 

Gió buồn đuổi lá rụng trên hè. Mây bạc nặng nề trôi đi chầm 
chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. 

Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước 
chân trên những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì 
không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn 
nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, 
nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người 
ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người, cũng như cánh hoa, 
chóng già đi vì thế. 

Người ta không nặng lắm về hiện tại, nhưng thiết tha với 
quá khứ hơn. 

Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay 
một tiếng lá đụng cành trâm đều nhắc nhở ta những kỷ 
niệm xa xôi, dìu dịu. 

Ngày xưa, người cung nữ ở trong tiêu phòng lạnh ngắt thấy 
xe dê thì nhớ đến lúc được quân vương ấp ủ thương yêu. 


Tiếng con ý nhi gợi lại ở trong lòng người chinh phụ buổi 
người tráng sĩ “lâm hành”. Tại kinh đô Trương Hàn thấy lá 
ngô rụng giếng thu thì sực nhớ đến rau thuần, cá lư và 
muốn treo ấn trở về quê cũ. 

“Gió thu một tiếng bên tai, Thuần, lư sực nhớ đến mùi Giang 
Nam. 

Đôi khi cũng mang bệnh nhớ nhung, người viết sách này vào 
lúc năm tàn hầu hết cũng ưa nghĩ đến một vài kỷ niệm xa 
xưa. 

Một chén trà sen do nhà ướp; mấy cái bánh Tô Châu nhấm 
nháp vào một hôm mát trời; một nồi cơm gạo tám ăn với 
thịt rim; bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút; mấy quả cà 
Nghệ giòn tan hay mẻ cốm Vòng ăn với chuối tiêu trứng 
cuốc... tất cả những thứ đó, gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ 
mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của 
lòng. 

Những lúc đó ta không thể không liên tưởng tới những ngày 
dịu ngọt bên cạnh mẹ già, vợ dại dưới cái mái nhà cũ kỹ rêu 
phong. Ngọn đèn không sáng lóe nhưng đủ soi một cách 
thân mật vào những mái tóc thân yêu; tiếng ca hát không 
nhiều nhưng đủ làm cho tim ta ấm áp; mà bữa cơm tuy là 
thanh đạm, nhưng đủ để cho ta ngon miệng hơn là ăn vây, 
ăn yến. 

Đi trong gió lạnh lùng, tôi nhớ đến những buổi sum họp êm 
đềm, tôi nhớ đến những bữa cơm thân mật, tôi nhớ đến 
những miếng ngon gia dụng và đêm đêm tôi đã ghi những 
nhận xét và cảm xúc đó lên trên mặt giấy. 

Hợp với những bài đã viết trước đây, cuốn sách nhỏ bé này 


không có tham vọng gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa 
xôi và gửi gắm một chút tình cho ai ai, ở Trung, Bắc cũng 
như Nam, mang nặng trong lòng những biệt ly xứ sở. 

V.B. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
DỰNG 


Miếng ngon nhớ lâu, 
Cơ cầu nhớ dai. 
(Phương ngôn) 


Sau một cuộc biến thiên, đất nước đổi thay nhiều lắm. Ai hồi 
cư năm 1948-1949 có còn nhớ rằng suốt từ Bạch Mai về đến 
chợ Hôm, có hàng dãy phố bị phá không? Hàng Da, Hàng 
Thiếc, Hàng Đồng, chỉ còn trơ lại mấy cái nhà lỏng lẻo, mất 
cả trần, cả cửa. Có phố cỏ mọc ra cả đường đi. Nhiều cái 
ngõ hẻm bị nghẽn, không qua lại được, vì gạch ngói chất 
cao lên như núi. 

Bây giờ thành phố Hà Nội lại có một vẻ mặt mới rồi. Nhiều 
phố ngày xưa hẹp và khuất khúc, với những cái nhà lụp xụp, 
một tầng, trông vào tối tăm như một ngày mùa đông, nay 
đã có những căn nhà rộng, kiểu mới, cửa sổ bịt hoa sắt, 
đứng lên thay thế. Có khi đứng ở đầu phố mà nhìn về cuối 
phố, người ta thấy nhà cửa thẳng tăm tắp như vẽ trong bản 
đồ. Ấy là vì nhu cầu của văn minh đó. Xe nhiều, người lắm, 
có sửa sang như thế mới dễ bề giao thông. Người đi bộ đỡ 
chết, mà ông vặn lái ôtô cũng thích. 

Nhưng đối với những người nhàn tản, thích nhìn vào những 
cái nhỏ mọn, cũ kỹ để tìm lại dấu xưa vết cũ của Hà thành, 
có lẽ cái tỉnh thành mới này không gợi cho trí óc nhiều cảm 


tưởng nên thơ lắm, như trước hồi chiến tranh. 

Người ta bâng khuâng nhớ một cái gì đã mất, và chính người 
ta không biết rõ là cái gì. Tuy núi Nùng hãy còn, tháp Rùa 
(với một ngọn đèn máy ở trên ĐỈnh tháp!) vẫn còn sờ sờ ra 
đấy, nhưng không khí Hà Nội cũ thì hình như đã đổi thay. 
Nóng không phải là cái nóng Hà Nội cũ, mà rét cũng không 
phải cái rét của Hà Nội cũ. 

Người tản cư đi tha thẩn hết cả “Hà Nội 36 phố phường”, 
vào một buổi đầu thu kia, nghiệm thấy rằng: tâm tánh người 
Hà Nội đổi thay, phố xá, nhà cửa thay đổi, mà cái mặc của 
người Hà Nội cũng khác xưa, duy chỉ có một thứ không thay 
đổi: là cái ăn của người Hà Nội. 

Tôi không muốn nói ở đây về cái lượng ăn, nhưng muốn nói 
về cái phẩm, không muốn nói về tánh cách ăn của từng 
người, nhưng về cái chất ăn của đại đa số người Hà Nội. 

Xa Hà Nội một dạo, người trở lại đế đô có thể ăn các thứ cao 
lương mỹ vị của Tàu, Tây; nhưng rút lại thì người Hà Nội rồi 
cũng quay về với những món ăn cổ truyền đặc biệt Hà Nội 
nó làm cho chúng ta thèm nhớ. 

Ăn vây, ăn bóng, ăn hải sâm, bào ngư, gì rồi cũng chán. Một 
buổi sáng kia, thấy nản về sự tiêu hóa, ta chợt nhớ rằng 
cơm trắng vẫn là lành và hợp với tạng phủ ta. Một bát phở 
khói bốc lên nghi ngút, một mẹt bún chả thơm ngào thơm 
ngạt, hay một đĩa bánh cuốn Thanh Trì, để bên cạnh một đĩa 
đậu rán phồng nóng rẫy lên, tự nhiên làm cho ta nhớ rằng 
những cái đó đã tạo nên một phần nào linh hồn của Hà Nội; 
sở dĩ ta thấy không thể quên được Hà Nội cũng vì những 
thức ăn đặc biệt Hà Nội đó. 


Có những người đã qua cái tuổi hai mươi, bị những bóng 
dáng yêu kiều của đô thị văn minh xô đẩy, đã bỏ cái mái 
nhà yên ấm của mình đi theo tiếng gọi của một tình yêu 
mới, êm ái hơn, thắm tươi hơn. 

Hương bốn mùa có thể làm cho họ say sưa, nhưng một buổi 
chiều đông kia, người đàn ông lạc phách trở về thấy gia đình 
ấm cúng, chân thật, bỗng thấy lòng ân hận, vì đến lúc bấy 
giờ mới cảm thấy chỉ có người vợ tấm nằm mới là người 
chung thủy với mình. 

Một cái quàng tay, một cái nhìn âu yếm, cả một thời ái ân 
xưa kia tưởng đã tan biến, bây giờ lại trở về, có phần thơm 
ngát hơn xưa. Một hơi thở, một miệng cười gợi lại cả một 
mối tình êm dịu mà kín đáo, cũng như một người xa quê lâu 
ngày, ngửi thấy mùi lúa chín ở cánh đồng, lại thấy nở ra 
trong trí bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp nơi đồng áng. 

Miếng ngon Hà Nội, vì thế, nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội 
thấm thía, nhớ Hà Nội ê chề, và làm cho ta cảm giác ta là 
người Hà Nội hơn... Có ai đã xa Hà Nội lâu ngày, một chiều 
hiu hắt vọng về Hà Nội nhớ từng cái ngõ, từng cái nhà, nhớ 
từng vườn Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm nhớ đi, nhớ từ những 
hoa sấu rụng ở trên đường đầu thu nhớ xuống, mà tự nhiên 
ở đâu có người tìm đến mang “một chút quà Hà Nội” đến 
cho mình, người ấy mới có thể biết “quà Hà Nội” giá trị như 
thế nào! 

Kể về đồng tiền thì cũng chẳng lấy gì làm đắt đâu. Một lọ cà 
cuống không to hơn một ngón tay; vài cái bánh cốm, bên 
một lạng chè mạn sen, hay một lọ vừng hoặc một chai nước 
mắm; mấy thứ đó tính theo thời giá, không quá năm chục 


bạc. Thế nhưng mà những cái quà đó đã đem đến cho lòng 
ta bao nhiêu sự đắm say, bao nhiêu thú vị, bao nhiêu cảm 
giác mông lung, nhã lịch! Ta cầm lấy mà thấy như ôm một 
chút hương hoa của đất nước vào lòng. Ai đã bảo ăn uống là 
một nghệ thuật? Hơn thế, ăn uống là cả một nền văn hóa 
đấy. 

Nhiều người viết về ảnh hưởng huyền diệu của văn chương 
đã nhận rằng đọc một quyển sách hay còn như sống hẳn 
một kiếp khác vì được làm bạn với thánh hiền. 

Người sành ăn, người biết ăn ngon cũng thế, ăn một miếng 
ngon của đất nước thấy bừng lên ở trong lòng một mối hạnh 
phúc, vì đã được ăn vào trong mình một chút gì của đất 
nước, một tinh túy truyền từ năm, tháng nọ sang tháng, 
năm kia. 

Có phen ta đã ăn quà Nhật, ta dùng cơm Tây, ta lại ăn tiệc 
Tàu. Mỗi miếng ngon của một nước biểu lộ một phần nào cá 
tính của nước đó, cũng như uống nước trà năm giờ là đặc 
biệt Ănglê, cary dê, cary gà là đặc biệt Ấn Độ hay ăn cơm 
rang với thịt bò trộn đường là đặc biệt Phù Tang. 

Bây giờ có lẽ cũng đã xa rồi, nhưng vào cái thời 1946-1947, 
ở biên khu chạy loạn, tôi quả đã nhớ đến những miếng ngon 
Hà Nội, có khi đau nhói ở tim. Ăn một bát phở ở chợ Đại, tôi 
lại nhớ tới anh phở Sứt ở trong cái ngõ cụt Tràng Tiền; ăn 
nem chả thì nhớ nem chả ở đình Hàng Vải Thâm; bún thì 
bún chợ Bằng; miến lươn trên chợ Đồng Xuân; bánh đậu, 
nhớ bánh đậu Hải Dương; kẹo mè Thiều Châu, rồi thì bánh 
cốm Nguyên Ninh, chả Hàng Hài, và cốm Vòng, và nhãn Cót, 
và bánh lam Lim, và chả nướng Ghềnh, và bánh giây Quán 


Gánh! 

Bởi vì phàm thức quà gì ngon nhất, thảy thảy đều phải “có 
mặt” ở Hà Nội cả. Nhớ đến những quà ấy, không phải là nhớ 
đến Hà Nội mà thôi, nhưng là nhớ tất cả một dải đồng bằng 
phì nhiêu Bắc Việt, có sáo sậu nhảy trên lưng bò, với những 
người nhà quê vạm vỡ cày ruộng, với những cô gái vừa hát 
vừa quay tơ, với những đứa trẻ chăn trâu, mặt mày lem luốc 
nhưng trông duyên dáng biết bao! 

Chao ôi, những sự nhớ nhung đó, sao mà đằm thắm, sâu xa 
thế! Lòng người ta buồn nhè nhẹ, có phải một phần cũng vì 
thấy nhớ nước, yêu nước và thương nước hơn không? 

Ai bảo rằng sau bao nhiêu cuộc bể dâu, nước Việt Nam vẫn 
còn tồn tại là vì một nền văn hóa cổ truyền đã ăn sâu như 
những cái rễ vào trong dân tộc? 

Tôi thấy rằng ví bây giờ mà tôi có bị mẹ mìn bắt đem đi đất 
lạ một nghìn năm, tôi cứ vẫn là người Việt Nam vì không bao 
giờ quên được những miếng ngon Hà Nội và tôi thường thích 
nghĩ rằng những miếng ăn đó thật quả là giống như những 
tác phẩm văn chương bất hủ. 

Thế giới mỗi ngày một tiến hơn thì tư tưởng cũng thế, không 
đứng nguyên một chỗ. Vì thế có những tác phẩm hợp với 
thời này mà không hợp với thời kia, hay với người thời này 
mà không hay với người thời khác; nhưng bên cạnh những 
cái đó, há ta chẳng thường thấy những áng văn gọi là “cổ 
điển” mới luôn luôn, mới mãi mãi, đời nọ truyền đời kia mà 
không lúc nào lạc hậu đó sao? 

Đó là những tác phẩm của Voltaire, của Dickens, của Ôn Như 
Hầu, của Shakespeare, của Đoàn Thị Điểm hơn thế nữa, 


truyện Kiều của Nguyễn Du có 4.000 câu thơ, mà có nhà học 
giả dám đoan quyết không thể thay đổi đi một chữ! 

Nhiều “miếng ngon Hà Nội” có thể cũng ví như tác phẩm 
của Nguyễn Du. Không thể khéo hơn được, không thể ngon 
hơn được, vì thế, không thể thay đổi được. Nếu ta muốn nhại 
Nguyễn Văn Vĩnh, sao ta lại không thể nói được rằng: “Nước 
Việt Nam còn thì miếng ngon Hà Nội vẫn còn?” cũng như 
ông đã viết: 

“Truyện Kiều còn thì nước Nam còn!” 

Từ trước đến nay, nhiều người đã phân tách và giải thích 
truyện Kiều cũng như các tác phẩm văn chương khác của 
Việt Nam. 

Phần tôi, bắt đầu từ đây, tôi muốn đem phân tách và giải 
thích “miếng ngon Hà Nội” - những miếng ngon mà người 
Việt Nam ăn vào thấy ngát mùi đất nước Việt Nam, thấy 
mình Việt Nam hơn, và thấy thích thú, kiêu hãnh được trời 
cho làm người Việt Nam. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
PHỞ BÒ 

MÓN QUÀ CĂN BẢN 
Sao lại là quà căn bản? 
Vâng, chính thế; người ta có thể nói rằng người Việt Nam có 
thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn mẳn thắn 
hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng 
đã từng ăn phở. 
Rẻ lắm. Theo giá trị của đồng bạc bây giờ năm đồng một bát 
phở, mà ba đồng cũng được một bát phở ngon như thường. 
Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn cho đến một 
ông công chức, từ một bà mệnh phụ nhà có cửa võng sơn 
son thiếp vàng, đến một người thợ vắt mũi không đủ nuôi 
miệng, ai cũng ăn bát phở. Ngon miệng thì ăn hai, riêng tôi 
thì tôi đã từng thấy có người điểm tâm buổi sáng tới ba bát 
liền, mỗi bát tám đồng, vị chi hai mươi bốn, hai mươi nhăm 
đồng bạc. 
Thật thế, phở đối với một hạng người, không còn là một món 
ăn nữa, mà là một thứ nghiện như nghiện thuốc lào, thuốc 
lá, trà tươi, thuốc phiện. 
Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí 
quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, 
thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại 
ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở, thật là 
cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Một 


bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một 
cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn 
có, mỡ gầu có, vè cũng có... Người bán hàng đứng thái 
bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái 
thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói 
tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở 
chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một 
bức tranh Tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng 
mùa thu. 

Trông mà thèm quá! Nhất là về mùa rét, có gió bấc thổi hiu 
hiu, mà thấy người ta ăn phở như thế, thì chính mình đứng ở 
ngoài cũng thấy ấm áp ngon lành. Có ai lại đừng vào ăn cho 
được... 

Ấy vậy mà người sành ăn phở, người ăn phở kỹ càng không 
thể dễ tính, nhất tề bước vào một cửa hiệu phở thứ nhất nào 
để mà ăn liều ăn lĩnh. 

Bởi vì những người sành ăn đó, thường không tin gì cho lắm 
ở những hàng phở mở cửa hàng. Người ta bảo rằng phần 
nhiều những hàng phở mở hiệu như thế, nước dùng không 
được ngọt, hoặc có ngọt là cái ngọt của mì chính, chứ không 
phải là cái ngọt của xương bò, ấy là chưa nói rằng lại còn 
cửa hiệu phở quá vụng về muốn có nước dùng ngọt lại cho 
đường vào nữa. Ăn phải một bát phở như thế, không những 
tiếc tiền, mà lại còn thấy phí phạm cả cái công ăn, đến sinh 
ra lợm giọng, bực mình là khác. 

Vì thế, người ăn phở muốn cho thật đúng cung cách, phải 
thăm dò, phải điều tra, phải thí nghiệm kỹ càng rồi mới ăn 
mà một khi đã chịu giọng rồi, ta có thể tin chắc rằng người 


đó sẽ là một người khách trung thành, cũng như một người 
đàn ông nghệ sĩ trung thành với hơi hướng của một người 
yêu, cũng như một người chồng mê vợ vì người vợ đã có tài 
làm một hai món khéo, ăn vào hợp giọng. 

*x% % 

Chính vì lẽ đó, chúng ta đã từng thấy có những người vất vả 
vì ăn phở. Trước kia, còn thái bình, ta đã từng thấy có buổi 
sáng, hàng trăm người chen chúc khổ sở vào cái ngõ con bề 
ngang không quá một thước ở phố Hàng Khay, bên cạnh 
nhà Bát Si Nha hay xuống tận đằng sau chợ Hôm, trong một 
cái quán lá tồi tàn để thưởng thức cho kỳ được một hay hai 
bát phở mới yên tâm. 

Thời đó, nổi tiếng có anh phở Sứt sáng lập ra món phở giò 
(lấy thịt bò quận lại như cái dăm bông rồi thái mỏng từng 
khoanh nhỏ điểm vào với thịt). Phở Nhà thương Phủ Doãn ăn 
được nhưng nước hơi nhạt; phở Đông Mỹ ở phố Mới ăn êm, 
nhưng tẩy gừng hơi quá tay; phở Cống Vọng, kéo xe, ngon, 
nhưng nước dùng hơi hôi; phở Mũ Đỏ ở đằng sau miếu chợ 
Hôm vô thưởng vô phạt, ăn khá, nhưng chưa có gì quyến rũ. 
Còn một anh phở nữa là anh phở Tàu Bay lúc đó cũng nổi 
tiếng lắm; sáng sáng, người ta đứng đầy cả ra ở ngã ba đầu 
Hàm Long, xế cửa Sở Hưu bổng để mà tranh nhau ăn, như 
thể lúc mới hồi cư, người ta tranh nhau đứng lĩnh “bông” 
sữa, bông vải vậy. Thịt mềm, nước cũng đã ngọt, nhưng thật 
ra thì chưa có thể gọi là trác tuyệt. 

Phải đợi đến lúc hồi cư về, ta mới thấy, phong trào phở tiến 
nhanh và tiến mạnh như thế nào. Họa hoằn về phía chợ 
Đuổi mới thấy một hai hàng phở xe. Còn thì là phở gánh và 


phở hiệu. 

Một gian nhà đổ căng một cái bạt, bắc vài cái ghế; một cổng 
đình chắn một tấm phên tre; một cái ngõ, che mấy tấm tôn 
và kê một hai tấm ghế dài: thế là đã thành ra một cửa hàng 
rồi, ngồi ăn được, mà rất có thể lại ngon lành là khác. 

Bởi vì ta phải biết rằng, người đi ăn phở - nói cho thật đúng 
nghĩa chữ ăn phở - không kỳ quản lắm đến sự bài trí của chỗ 
ăn, cũng như người ăn thuốc phiện, nghiện tiệm, không cứ 
là phải nằm hút ở một chỗ sang trọng có dọc đẹp, đèn pha 
lê và tiêm móc làm bằng bạc. 

Nếu ta đã từng thấy có những người giàu có, nghiện thuốc 
phiện, chui vào những cầu gác bẩn thỉu, hôi hám để ăn 
thuốc mới thấy “đã thèm”. Thì ta lại cũng thấy biết bao 
nhiêu người sang trọng lần mò tới chỗ rất tồi tàn để ăn cho 
được một hai bát phở. 

Đó là do người ăn phở sành, hầu hết, chỉ chủ tâm đến cái 
điểm chính là phở mà thôi, chứ không quan tâm đến ngoại 
cảnh làm gì. Điều cần thiết là bánh phải mỏng và dẻo, thịt 
mềm, và nhất là nước dùng phải ngọt, ngọt kiểu chân thật, 
nghĩa là ngọt vì nhiều xương, tẩy vừa vặn không nồng, mà 
lại tra vừa mắm muối, không mặn quá mà không nhạt quá. 
Đạt được mấy điểm đó tức là ăn phở được đấy. 

Vào khoảng 1948-1949, phở Phú Xuân ở phố Rixô ăn được; 
đồng thời có phở Đông Mỹ, phở Tứ. Phở Tứ, phở Tàu Bay 
(bây giờ đã dọn thành cửa hiệu) và một ít hàng nữa mà ta 
không kể hết. Nhưng phở nào hình như cũng chỉ có một thời. 
Vì thế, nhiều hiệu và nhiều gánh phở có tiếng bây giờ nằm 
ngủ ở trên danh vọng. Người ta nghiệm thấy điều này: phần 


nhiều hàng phở lúc còn gánh thì ngon, mà dọn thành cửa 
hàng rồi thì kém. 

Có phải đó là vì chểnh mảng trong sự cố gắng, hay là vì 
thành kiến của người ăn? 

Duy ta có thể chắc được điểm này là một hàng phở đương 
làm ngon mà sút kém đi thì chỉ trong một tuần lễ, nửa 
tháng, cả Hà Nội đều biết rõ; trái lại, mới có một hàng phở 
nào làm ăn được thì cũng chỉ dăm bữa, mươi ngày là cả Hà 
Nội cùng đổ xô ngay đến để mà “nếm thử”, không cần phải 
quảng cáo lên nhật báo lấy một dòng! 

Âu đó cũng là một điểm đặc biệt trong thương trường vậy. 
Nhiều người cho rằng sở dĩ thế ấy là vì món phở đứng cao 
hơn mọi sự lừa bịp của thời này: phở ngon là ngon, chứ 
không thể lừa dối người ta được. 

Mà lừa dối làm sao? 

Một người lầm, nhưng không thể một nghìn người lầm được. 
Người ta ăn phở có phải là tiêu hóa rồi mà thôi đâu? Không. 
Cũng như đọc một áng văn hay, gấp sách lại mà còn dư âm 
phảng phất, còn suy nghĩ, còn trầm mặc, người ta ăn phở 
xong cũng đắn đo ngẫm nghĩ, rồi có khi đem thảo luận với 
anh em, nhất là các công chức và các tay thương gia rỗi thì 
giờ thì lại luận bàn kỹ lắm. 

Thì ra phở không những là một món ăn, một sự thích thú 
cho khứu giác, mà còn là cả một vấn đề; vấn đề ăn phở, vấn 
đề làm phở. 

Muốn thấu triệt hai phương diện của vấn đề, chúng ta cần 
phải bỏ mấy tiếng đồng hồ lên trước cửa trường Hàng Than 
để quan sát một hàng phở nổi danh nhất bấy giờ: phở Tráng 


- mà có người yêu mến quá mức đã gọi (chẳng biết đùa hay 
thực?) là “vua phở 1952" 

Tráng là tên ông “vua phở” này. Nhưng người ta không gọi 
anh bằng tên, cũng như người ta ít khi gọi những hàng phở 
ngon bằng tên của người bán, mà gọi bằng tên phố người 
hàng phở đứng bán (như phở Tráng thì gọi là phở Hàng 
Than, phở Sứt thì gọi là phở Hàng Khay), hoặc gọi bằng sướt 
hiệu (như phở Lùn, phở Cụt, phở Mũ Đỏ) hoặc gọi bằng đặc 
điểm nào đó của cái cửa hàng (phở xe đầu Hàng Cá), hoặc 
gọi bằng tên tự (như phở Đông Mỹ, phở Tân Tân, Phú Xuân) 
và có khi lại gọi bằng một phù hiệu (như phở Tàu Bay, Tàu 
Bò)... 

Vậy thì ông vua ấy tên là Tráng, nhưng người ta vẫn gọi là 
phở Hàng Than. 

Hình thù, vóc dáng của anh ta trông thật nản. Người gầy, 
môi hơi thưỡi, mắt thì lờ đờ như người chết rồi. Bất cứ lúc 
nào, nhìn thấy anh, ông cũng cảm giác đó là một người vừa 
mới thăng đồng, đương sống trong một cái thế giới u minh; 
thêm vào đó, lại bịt ở trên đầu một cái mùi soa trắng, trông 
mới lại càng... “thiểu số”. 

Người đâu mà lại “lỳ xì” đến thế là cùng! Hàng năm bảy 
chục người, hàng tám chín chục người đứng vòng lấy gánh 
hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để 
“đòi ăn” - phải, họ đòi ăn thật - mà anh ta cứ làm như thể 
không trông thấy gì, không nghe thấy gì. 

Anh ta cứ thản nhiên, thái thịt, dốc nước mắm, rưới nước 
dùng - ai đợi lâu, mặc; ai phát bản lên; mặc; mà ai chửi, anh 
ta cũng mặc. 


Đi ôtô đến ăn cũng thế, mặc áo vải đến ăn cũng thế; các bà 
các cô đẹp đáo để, đến ăn cũng thế. Anh ta không đặc biệt 
riêng với ai - kể cũng dân chủ đấy! - nhưng có nhiều bà tức 
vì anh ta không nịnh đầm. 

Ghét quá. Thế thì thuê một cái nhà rộng, mượn thêm người 
làm có phải lợi không? Hay là điều đình với xưởng củi người 
ta để cho một gian, bày mấy cái bàn, cái ghế, có người 
trông nom, tính tiền cẩn thận có phải không mất mát 
không? 

Mặc cho ông cứ nói, anh phở Tráng không trả lời - nhất là 
không bao giờ cười. 

Trông mà lộn ruột, muốn tát cho một cái. Chết một nỗi ghét 
người thì thế, nhưng đến cái phở của anh ta muốn ghét, 
không tài nào ghét được. 

Có ai chen chúc vất vả, hò hét đứt hơi được một bát phở của 
anh, mà lại chưa ăn ngay, còn dừng lại một phút để ngắm 
nghía, phân tách bát phở đó ra thế nào không? 

Thật là kỳ lạ! Bánh phở không trắng và dẻo hơn, thịt thì 
cũng chẳng nhiều, nhưng mà làm sao ngon lạ, ngon lùng 
đến thế? Chưa ăn đã biết là ngon rồi. 

Cứ nhìn bát phở không thôi, cũng thú. Một nhúm bánh phở; 
một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh 
biêng biếc; mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ; mấy 
miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên vừa đỏ sẫm như hoa 
lựu... ba bốn thứ màu sắc đó cho ta cái cảm giác được ngắm 
một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ tiền 
tiến dùng màu sắc hơi lố lỉnh, hơi bạo quá, nhưng mà đẹp 
mät. 


Trên tất cả mấy thứ đó, người bán hàng bây giờ mới thái thịt 
bò từng miếng bày lên. 

Đến đây thì Tráng vẫn không nói năng gì, nhưng tỏ ra biết 
chiều ý khách hàng một cách đáng yêu. 

Ông muốn xơi chỗ thịt nào cũng có: vè, sụn nạm, mỡ gầu, 
mỡ lật, vừa mỡ vừa nạc, vừa nạm vừa sụn, thứ gì anh ta 
cũng chọn cho kỳ được vừa ý ông - miễn là ông đến xơi phở 
đừng muộn quá. 

Ăn phở chín thì như thế là xong, chỉ còn phải lấy nước dùng 
và rắc một chút hạt tiêu, hay vắt mấy giọt chanh (nếu 
không là tí dấm). 

Nếu ông lại thích vừa tái vừa chín thì trước khi rưới nước 
dùng, anh Tráng vốc một ít thịt tái đã thái sẵn để ở trong 
một cái bát ôtô, bày lên trên cùng rồi mới rưới nước dùng 
sau. 

Thế là “bài thơ phở” viết xong rồi đấy, mời ông cầm đũa. 
Húp một tí nước thôi, đừng nhiều nhé! Ông đã thấy tỉnh 
người rồi phải không? 

Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở 
có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh 
thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt 
tiêu, cay cái cay của ớt; thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ 
cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau 
thơm, thơm dìu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm... rồi 
thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, 
ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, 
thiên nhiên, không có chất gì là hóa học... không, ông phải 
thú nhận với tôi đi: “Có phải ăn một bát phở như thế thì 


khoan khoái quá, phải không?” 

Quả vậy, ăn một bát phở như thế, phải nói rằng có thể “lâm 
li” hơn là nghe thấy một câu nói hữu tình của người yêu, ăn 
một bát phở như thế, thú có thể ví như sau một thời gian xa 
cách, được ngã vào trong vòng tay một người vợ đẹp mà lại 
đa tình vậy! 

Y hẳn cũng có người cảm giác như tôi, cho nên biết bao 
nhiêu bận đứng chờ làm phở, tôi đã thấy những người đàn 
bà, đàn ông, người già, trẻ con, bưng lấy bát phở mà đôi 
mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật đấy, nhưng 
cũng vẫn cứ chờ cho được, tuồng như đã đến mà không 
được ăn thì chính mình lại phải tội với mình, vì đã đánh lừa 
thần khẩu - hay nói một cách khác, đến đấy mà không cố ăn 
cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một người tình đã để lỡ cơ 
hội chiếm người yêu... 

Nhưng mà dù thiết tha đến bực nào, ông cũng rất có thể 
một hôm nào đó bị ra về mà không được ăn - dù một bát 
thôi. Ấy là vì chỉ độ chín giờ, chín rưỡi thì thường là phở 
Hàng Than đã hết. 

Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi 
ăn thật sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn 
toàn hương vị phở Hàng Than, cần phải dậy đi ăn từ sáu giờ, 
vào lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó, trời mờ mờ chưa rõ mặt 
người, phố xá họa hoằn mới có dăm ba người qua lại. Anh đi 
ăn sẽ thấy một cái thú khác lạ nữa là ăn ngon trong tịch 
mịch, ăn ngon trong không khí trong lành. 

Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn xơi chỗ thịt 
nào, muốn dùng nước thịt bò tươi rưới lên bánh, muốn có 


mỡ lật, mỡ gầu, muốn nước trong hay béo, tha hổ mà hạch! 
Anh được như ý và anh sẽ vừa ăn vừa nhìn mấy thanh củi tạ 
ở trong lò kêu lách tách và bắn ra ngoài trời sắc sữa những 
hoa lửa vi tỉ màu đỏ tươi. 

*x% % 

Dù sao, ta cũng phải nhận rằng đến vấn đề ăn phở thì người 
Việt Nam quả là khó tính lạ lùng. 

Một người bạn đã từng nếm đủ hương vị của tất cả những 
hàng phở danh tiếng ở Hà thành khoảng ba mươi năm trở lại 
đây, một hôm, cho tôi biết rằng: “Đến cái năm 1952 này, 
phở hình như đã tiến tới chỗ tuyệt đỉnh của nó rồi, cũng như 
một bản nhạc tuyệt kỹ... không chê vào đâu được, nghĩa là 
không thể thêm một món gì hay giảm một món gì”. 

Theo anh ta thì phở mà cho magi vào thì rất hỏng mà quấy 
“lạp chiếu chương” vào cũng lại dở vô cùng. Phải là hoàn 
toàn gia vị Việt Nam mới được: hồ tiêu Bắc, chanh, ớt, hành 
hoa, rau thơm hay là một tí mùi, thế thôi, ngoại giả cấm hết, 
không có thì là tục đấy! 

Có người kể chuyện rằng trước đây mười lăm, hai mươi năm, 
đã có một hàng phở ở phố Mới tìm lối cải cách phở, cũng 
như Năm Châu, Phùng Há dạo nào cải cách cải lương Nam 
kỳ, tung ra sân khấu những bản “De đơ dà múa”. Họ cho mà 
dầu và đậu phụ vào phở, nhưng cố nhiên là thất bại. 

Sau còn có người làm phở cho cà rốt thái nhỏ, hay làm phở 
ăn đệm với đu đủ ngâm giấm hoặc là cần Tây, nhưng thảy 
thảy đều hỏng bét vì cái bản nhạc soạn bừa bãi như thế, nó 
không... êm giọng chút nào. 

Một chú khách ở chợ Hôm, chuyên về lối “phở nhừ”, bánh 


thì thái to, thịt thì thái con cờ hâm chín, nước cho húng lìu, 
một dạo cũng đã làm cho người nói tới, song những người 
sành phở chỉ dùng một vài lần thôi, vì không những đã 
không có vị phở, thịt ăn lại bã, mà nước thì đục mà ngấy 
quá. 

Một hàng phở ngon là một hàng phở ăn một bát, lại muốn 
ăn hai và nếu còn sức ăn nữa thì phải ăn ba không thấy 
chán. 

Gặp phải ngày ta se mình, ngửi mùi thịt thấy sợ, hàng phở 
ngon vẫn có thể làm cho ta ăn ngon miệng với một bát phở 
chay, chỉ có bánh và nước thôi. Làm như thế mà ngon, thế 
mới là ngon đấy. 

Một bát phở vừa tái vừa chín ngon, chưa đủ để định giá trị 
của hàng phở được; muốn biết chân giá trị của nó, theo lời 
người biết ăn phở, phải là thứ phở chín không thôi, phở chín 
mà ngon thì mới thật là ngon đấy. 

Thực ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh, nhưng 
thứ nhứt, như trên kia đã nói, cần phải có nước dùng thật 
ngọt. Bí quyết là ở chỗ đó. Và tất cả những hàng phở ngon 
đều giữ cái bí quyết ấy rất kín đáo, y như người Tàu giữ của, 
vì thế cho nên trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một 
vấn đề then chốt để cho người ta tranh luận. 

Hầu hết người ta đều nhận thấy rằng muốn có một nồi nước 
dùng ngon, cần phải pha mì chính. Nhưng chưa chắc thế đã 
hoàn toàn là phải. 

Thuyết cho đường nhất định là bị loại rồi. Có người cho rằng 
phải có nhiều đầu cá mực bỏ vào; có người chủ trương cần 
phải có thứ nước mắm tốt lại có người quả quyết với tôi rằng 


muốn có nước dùng ngọt, không thể thoát được món cua 
đồng - cua đồng giã nhỏ ra, lọc lấy nước, cho vào hầm với 
nhiều xương ống, nhưng phải chú ý tẩy cho thật khéo, mà 
cũng đừng ninh kỹ quá sợ nồng. 

Đến bây giờ, ai đã thật biết cái bí mật ấy chưa? Riêng tôi, tôi 
cũng đã tìm tòi suy nghĩ rất cẩn thận mỗi khi trịnh trọng 
nâng một bát phở lên ăn, nhưng thú thực, tôi vẫn chưa biết 
rằng trong tất cả những “giả 

thuyết” về “phương pháp làm nước dùng phở” người ta kể 
ra đó, giả thuyết nào là đúng. 

Kết cục, tôi đã gạt bỏ tất cả những sự băn khoăn đó sang 
một bên và không buồn nghĩ nữa, vì tôi thấy rằng ăn một 
miếng phở, húp một tí nước dùng ngon thỉnh thoảng điểm 
một lá thơm hăng ngát mà không biết tại sao phở lại ngon 
như thế thì có phần hứng thú hơn là mình biết rõ ràng quá 
cái bí quyết ngon của phở. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
PHỞ GÀ 


Ở Hà Nội, có hai ngày trong tuần mà những người “chuyên 
môn ăn phở” bực mình: thứ Sáu và thứ Hai. Hai ngày đó là 
hai ngày không thịt bò. Anh nào nghiện thịt bò, nhớ phở bò 
hai hôm ấy như gái nhớ trai, như trai nhớ gái. 

Đặc biệt nhất là phở Tráng, hai ngày đó, nhất định “treo đòn 
gánh” không chịu bán miếng phở nào, trong khi các bạn 
đồng nghiệp của anh thay đổi phương thức xoay ra bán phở 
gà cả bọn. Phở gà? Tráng phản đối ra mặt. Cái lý gì mà một 
nắm bánh phở dẻo quẹo như thế lại cho hòa hợp với một thứ 
thịt ăn cứng đờ đờ, mà lại nhạt, mà lại đoảng vị, không thể 
nào “sánh đôi” được với cái nước dùng để làm thành một 
“đại thể” nhịp nhàng? 

Có một số người thạo phở cũng nghĩ như Tráng vậy. Họ 
không chịu ăn phở gà. Nhưng đa số đã mắc nghiện phở rồi, 
buổi sáng, không có bát phở nóng để ăn không chịu được, 
nên cũng cứ phải ăn và rồi cũng quen đi. 

Thật ra công việc so sánh phở bò và phở gà không thể thành 
được vấn đề, nhưng một buổi sáng mùa thu rỗi rãi, trời hơi 
lành lạnh, mà ngồi ăn một bát phở gà, có đủ rau mùi, hành 
sống, vừa ăn vừa nghĩ thì phở gà cũng có một phong vị 
riêng của nó, khác hẳn phở bò. Điều người ta nhận thấy 
trước nhất là phở gà thanh hơn phở bò: thịt dùng vừa đủ chứ 
không nhiều quá: ở giữa đám bánh phở nổi lên mấy miếng 


thịt gà thái nhỏ xen mấy sợi da gà vàng màu nhạt, điểm 
mấy cuộng hành sống xanh lưu ly, mấy cái rau thơm xanh 
nhàn nhạt, vài miếng ớt đỏ: tất cả những thứ đó tắm trong 
một thứ nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có 
phong vị của một nàng con gái thanh tân - nếu ta so sánh 
bát phở bò với một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn ngụt. 
Thường thường, ngoài thịt gà thái mỏng ra, một bát phở gà 
vẫn có những miếng gan, mề, lòng, tiết, thái nhỏ để đệm 
vào cho thêm vui mắt và vui miệng. 

Những thứ đệm này, thường ra, vẫn luộc như thịt mà thôi; 
nhưng có một hai hàng phở, muốn cải cách, đã đem thái hạt 
lựu tất cả những thứ đó, gia thêm mộc nhĩ và hành tây, đem 
xào lên vừa chín để điểm vào mỗi bát phở từng thìa nhỏ 
một. 

Ăn như thế thì thơm, nhưng có người không ưa vì ngấy; 
ngoài ra, khi chan nước vào không còn vẻ gì thanh nhã - 
một điểm mà những người thích phở gà mong đợi. 

Chính cũng vì thế mà phong trào “phở gà xào nhân” như 
nhân bánh cuốn không được tiến triển mấy, và bây giờ tất 
cả Hà Nội chỉ còn có hai hàng làm theo phương pháp ấy mà 
thôi. 

Hầu hết đều chú ý về cái phần “thanh” của phở: nước ngọt 
mà không ngọt mì chính, nhưng ngọt bằng xương; thịt 
không xác, nhưng béo mềm, mà không ngấy. 

Vì thế, những hàng phở gà ngon vẫn thường dùng gà mái, 
ăn thơm mà mềm. Về điểm này, có một hàng phở gánh, đỗ 
ở dưới một gốc si phố Huyền Trân Công Chúa đặc biệt lưu ý 
tới, mà cũng đặc biệt nữa là người hàng phở này quanh năm 


chỉ bán phở gà, nhất quyết làm khác hẳn phở Tráng, không 
bán phở bò, “dù có thể làm được phở bò ngon”. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
BÁNH CUỐN 


Có ai ở Hải Phòng, Nam Định, Thanh Nghệ chẳng hạn, về Hà 
Nội, mà đã có lần được thưởng thức món bánh cuốn Thanh 
Trì ăn với đậu rán sốt, tất còn lâu lắm mới có thể quên được 
món quà đặc biệt Hà Nội đó. 

Khắp các nẻo đường, người ta vẫn được thấy những người 
đàn bà mặc áo nâu dài, đội cái món quà đó ởi bán từ lúc trời 
vừa hừng sáng. 

Cơ nghiệp của họ không có gì: một cái thúng đội đầu, trên 
có đậy một cái mẹt. Anh gọi, người bán hàng hạ thúng ở 
trên đầu xuống. Anh nhìn vào sẽ cũng chẳng thấy gì lạ hơn: 
một chai nước mắm, một chai giấm, một chén ớt, dăm cái 
chén, cái đĩa và mươi đôi đũa. 

Thế thôi, nhưng thưởng thức vài lần món bánh cuốn Thanh 
Trì rồi, anh sẽ thấy nhớ mãi món quà đó và nhớ từ cái dáng 
người bán hàng đội bánh nhớ đi, nhớ thứ nước chấm, nhớ cái 
cảm giác bánh trơn trôi nhẹ vào trong cổ... nhớ quá, nhớ 
khôn nguôi! 

Hồi còn tạm lánh ở một làng vắng vẻ Khu Ba, có những buổi 
sáng êm trời, tôi vẫn vọng phía Thanh Trì nghĩ đến những 
hàng bánh cuốn đó và thấy thèm như thèm một hương yêu. 
Nỗi “sầu Hà Nội” làm cho lòng người ta rã rời, se sắt. Lúc đó, 
mặc hết cả, người ta chỉ còn biết câm lấy cái gậy mà đi 
ngay, đi đến bất cứ chợ quê nào cũng được, miễn là có hàng 


bánh cuốn để ngồi sà xuống một cái ghế nào đó, ăn một đĩa 
bánh xem có thể vơi được phần nào sự thèm khát miếng 
ngon Hà Nội không. 

Không tài nào vơi được. Tôi đã đi nhiều chợ quê, ăn thử hết 
các mặt bánh cuốn, nhưng hoặc là bánh tráng dày quá, 
hoặc là bột xay nồng quá, hoặc là hành mỡ gia thô quá nên 
bánh nào cũng vậy chỉ làm cho tôi nhớ hơn thứ bánh cuốn 
Thanh Trì. 

Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ tráng mỏng hành 
mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm vào thì thanh nhẹ, mát rượi 
đi. Ở trong thúng, bánh được xếp thành lớp kiểu như bực 
thang, trên những lá chuối xanh trong màu ngọc thạch; sắc 
trắng của bánh nổi bật lên nhưng nổi bật lên một cách hiền 
lành; và người ta tưởng tượng đến những người con gái bé 
nhỏ đứng ở dưới tâu tiêu đẹp một cách kín đáo và lành 
mạnh. 

Ngay từ lúc trông thấy bàn tay người bán bánh bóc từng 
chiếc một, rồi cuộn lại một cách lơ là, bày trên những chiếc 
đĩa khiêm nhường, ta đã thấy yêu ngay những cái bánh óng 
ả, mềm mại đó rồi. Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay 
ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ 
chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao 
duyên thứ nhất. 

*k% % 

Bánh thơm dìu dịu, êm êm. Cầm một chiếc, dâm vào trong 
chén nước chấm rồi đưa lên miệng, ta sẽ thấy cả một sự tiết 
tấu nhịp nhàng của bánh thơm dịu hòa với nước chấm dịu 
hiền, không mặn quá, không chua quá, mà cũng không cay 


quá. 

Pha được một thứ nước chấm vừa ngon như thế, cũng đáng 
kể là tài. Có biết bao nhiêu nhà, nước mắm thì dùng nước 
mắm gia dụng, giấm thì chọn thứ giấm thực của Tây, mà 
pha một chén nước chấm như của người bán bánh không tài 
nào được. 

Vì thế, nhiều người ăn bánh chuyên chú nhất về nước chấm 
rồi mới xem đến bánh có mỏng và óng mướt không. Đương 
ăn ngon, mà gần hết, thiếu mất đi một tí nước mắm, phải 
pha lấy ở nhà, có thể coi như là hỏng một bữa quà. 

Nhà pha lấy, không tài nào được, dù là đã pha một chút 
nước sôi và đường vào nước mắm rồi; nước mắm đó thể nào 
cũng có một cái gì ngang, hoặc mặn quá, hoặc chua quá, 
cứng quá hay có khi nhạt quá. 

Để làm nổi hẳn vị của nước chấm lên, người hàng bánh 
thường gia thêm vào chai nước chấm một hai con cà cuống 
băm nhỏ, nó đem đến cho ta một cái thú đậm đà hơn là cái 
thú cà cuống nước bán từng ve nhỏ ở các hiệu bán đồ nấu 
phố Hàng Đường. 

Ai muốn ăn nước mắm không giấm, nhưng vắt chanh xin tùy 
ý. Ơt, lấy cay lắm hay vừa, cứ việc theo sở thích của từng 
người. 

Ta chấm chiếc bánh trắng vào trong chén nước chấm màu 
hổ phách, đưa lên miệng và chưa nhai đã tưởng như bánh 
“chưa đến môi đã trôi đến cổ” mất rồi... 

Cái ngon của nó dịu hiền, óng mướt, nhưng đối với một số 
người thì có lẽ như thế hơi có ý “thanh nhã” quá nên người 
ta thỉnh thoảng đã điểm vào một miếng thịt quay ba chỉ, bì 


giòn tan. Một thứ thì mềm mà thanh, một thứ thì nục nạc 
mà lại giòn, tạo ra một “mâu thuẫn” cũng hơi là lạ. 

Nhưng ăn bánh cuốn Thanh Trì, không gì trác tuyệt hơn là 
điểm vào mấy miếng đậu thật nóng, rán thật phồng trông 
óng a óng ánh như kim nhũ. 

Chẳng hiểu bây giờ ở Thanh Nghệ, Nam Định, Hải Phòng đã 
có ai làm được đậu phụ ngon chưa, chớ vào khoảng mười 
lãm năm trở lại đây thì cái thứ đậu phụ rán thật phồng, ăn 
bùi mà không chua, quả là một thức ăn đặc biệt Hà Nội, 
không nơi nào làm được. 

Tôi còn nhớ vào khoảng ba mươi năm trước đây có một ông 
ở Nam Định, sành đi hát cô đầu và sành ăn, mỗi tháng thế 
nào cũng đảo lên Hà Nội một lần. Cố nhiên, ông đi lên như 
thế không phải là vì công việc, mà chính là để “đổi không 
khí” cô đầu, nhưng sau những đêm hành lạc, thể nào ông 
cũng phải về thật sớm ở nhà để ăn quà. 

Ấy là vì nhà tôi trông sang phố Hàng Hòm, mà ở đầu phố 
Hàng Hòm thời đó có một hàng cơm chuyên rán đậu thật 
sớm để bán cho những người ăn bánh cuốn Thanh Trì. 

Củi trong lò nhóm to, mỡ đầy lòng chảo hò reo lách tách. 
Một người đàn bà ngồi trong bóng tối lấy đũa vớt những cái 
đậu rán đã già rồi đập đập vào bên thành chảo mấy cái, đặt 
lên hai thanh tre bắc ngang chảo để cho mỡ rỏ xuống cho 
kỳ hết. Nhưng có bao giờ đậu để được lâu đâu: mẻ này chưa 
xong thì đã có người đến mua mẻ khác rồi. Quang cảnh vừa 
ấm nóng mà lại vừa yên vui đáo để. 

Hàng đậu rán ấy bây giờ không còn nữa. Cùng với cửa hàng 
đó, cái thứ đậu thái dài bằng ngón tay cũng không còn. Bây 


giờ, ở các chợ cũng có người bắc chảo rán đậu để bán, 
nhưng đậu thái một kiểu khác, to bản hơn mà cũng có vẻ 
dày hơn xưa, tuy vậy ăn với bánh cuốn vẫn hãy còn ngon 
lắm. 

Nói như vậy thì muốn thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì với 
đậu rán sốt, người ta cứ là phải ở gần chợ hay sao? 

Nhiều nhà, ăn uống cẩn thận, thường mua đậu đem về rán 
lấy. Bánh cuốn và nước chấm xếp đặt đâu đấy cả rồi thì 
trong nhà rán đậu vừa chín, bưng ra từng mẻ nhỏ dăm ba 
chiếc một, để nhà ngoài ngồi ăn. 

Ăn hết đến đâu thì lại bưng thêm lên đến đấy. Như thế, đậu 
nóng hổi mà lại giòn. Ăn bánh cuốn cần phải thế; trong cái 
giòn của vỏ đậu lại có cái mềm của lòng đậu thành thử lúc 
nhai, cái nóng hòa hợp với cái mát, cái giòn hòa hợp với cái 
mềm, tạo thành một cái gì vừa dẻo, tiết tấu như bản nhạc 
nhè nhẹ, trầm trầm. 

*x% % 

Ngoài bánh cuốn Thanh Trì ra, còn có nhiều bánh cuốn khác, 
mỗi thứ có một vị khác nhau. Bánh cuốn nhân mộc nhĩ, 
thường bán gánh, dày mình mà ăn vào hơi thô, nhưng nhai 
sâm sụt cũng có một cái hay riêng. 

Thứ bánh cuốn trong có chiên một ít hành tai tái, ăn hôi mà 
mất vẻ thanh. Đáng kể hơn là thứ bánh cuốn nhân thịt hiện 
nay bán nhiều ở các nẻo đường, trong những gian nhà thấp 
bé, tối tăm: một người con gái nhà nghèo ngồi bên cạnh một 
hai nồi nước nóng, trên có căng một mảnh vải phin mỏng, 
múc từng thìa bột xay sẵn, tãi ra trên vải, rồi tra nhân vào 
bánh, cuộn lại rồi hấp lên. 


Nhân thứ bánh này làm bằng thịt lợn băm nhỏ, gia hành với 
một chút mộc nhỉ vào. 

Bánh làm xong, người ta phết một chút mỡ rồi rắc một ít 
ruốc tôm lên mặt bánh. 

Bánh này ăn nóng, bùi, ngẫm nghĩ thì cũng có một cái ngon 
riêng, nhưng chóng chán. Có lẽ cũng vì thế mà người ta luôn 
luôn tìm cách đổi vị đi: ai thích lạp xường thì có thứ nhân lạp 
xường, ai thích thịt gà thì có nhân thịt gà - và có nhà treo 
biển ở cửa gọi thế là “bánh cuốn nhân cải cách”! Buổi sáng 
mùa thu, đi qua một hàng bánh cuốn “cải cách” đó, thấy 
khói tỏa nghi ngút từ nồi nước hấp bánh lên như phủ những 
cái bánh đã hấp rồi trong một lớp the mơ hồ, khách đi 
đường cũng thấy nở lên một cái thú dùng thử dăm ba chiếc. 

Ăn vào đến đâu, ấm ngay lòng đến đấy. Thú hơn một bực là 
mình được ngồi ngay đầu quán mà ăn, được chiếc nào, ăn 
chiếc đó, thiếu nước chấm thì gọi lấy thêm ngay. 

Ở nhà, mỗi lúc đâu đã có cái thú tự nhiên như vậy? Mình lại 
thấy bắt thương cho những ông khệnh khạng, ăn một miếng 
giữ gìn một miếng, chỉ sợ ngồi ở “đầu đường xó chợ” thì “nhĩ 
mục quan chiêm”. 

Ôi chao! Cứ ăn cho thích cái thần khẩu đã! Những lúc đó 
mình thấy ái ngại cho những vị tổng trưởng, bộ trưởng và 
giám đốc, không biết có bao giờ được thưởng thức quà như 
thế này không? 

Thường thường, bánh cuốn nhân thịt vẫn bán vào buổi sáng, 
nhưng ban đêm những cửa hàng bánh cuốn đó mở cửa để 
bán cho khách chơi đêm, những con bạc hay những ông vua 
“ăn thuốc” không phải là không có nhiều. 


Trong những cửa hàng này, được nói đến nhiều nhất là hàng 
bánh “bà hai Tàu” ở chợ Hôm. Đó là một gian hàng bé nhỏ 
và tiều tụy, ngoài bán đồ thiếc, ngổn ngang những tấm tôn 
kêu loảng xoảng. Hàng bánh cuốn dọn ở bên trong. 

Một cái bàn con để người bán hàng bày những cái bát nhân 
và cạnh đấy, một cái bàn khác và bốn cái ghế tồi để cho 
khách ngồi: đó là tất cả cửa hàng. Nếu ông là người thấy 
khung cảnh đẹp mà xơi quà mới ngon miệng, xin đừng vào! 
Người khách vào ăn ở đây bình dân lắm, nhất là phải biết 
chờ đợi, chứ vào mà muốn ăn ngay, không được. 

*kx% % 

Bà hai Tàu bán một ngày hai buổi bánh: buổi sớm từ sáu, 
bảy đến mười giờ, và buổi tối từ chín, mười giờ đến một giờ 
khuya. Thường thường, cả hai buổi đó đều đông đảo khách 
ăn, phần đông là những người cầm bát đĩa đến mua về nhà, 
ai đến trước mua trước, ai đến sau mua sau, có khi phải sắp 
hàng, thành thử có khi mười giờ mình đến trông thấy người 
ta mua về kìn kìn, mà mình cứ phải ngồi đợi thèm nhỏ nước 
miếng, bực không thể nào chịu được. 

Đặc điểm của bánh cuốn ở đây là bột bánh nhỏ mà mịn - 
áng chừng là gạo dùng để xay thành bột được nhà hàng 
chọn toàn thứ gié cánh, tám thơm. 

Ngoài ra, nhân bánh cũng như các hàng khác, hoặc thịt lợn 
mông, hoặc thịt gà, còn nước chấm thì cũng tạm vậy, không 
có gì đặc biệt. 

*x% % 

Thích dùng bánh cuốn nhân, mà thật là muốn chiều vị giác, 
người ta cần phải hơi cầu kỳ một chút: xuống phố Lê Lợi, tìm 


đến một hiệu riêng - hiệu Ninh Thịnh - chuyên bán mấy thứ 
quà Việt Nam: bánh cuốn, xôi vò, chè đường. Ăn ở đây, 
người ta có cảm tưởng ăn quà ở ngay chính nhà mình. Một 
phòng khách kê cái sập, bộ sa lông; tường vẽ hoa xanh đỏ; 
đây đó, một vài bức vẽ lồng trong khung kính. Ở ngoài, 
không có cửa hàng. Ông bà biết thì vào dùng thử mấy món 
quà, chớ không có bày bán hay kêu la ầm ï. 

Bánh cuốn ở nhà này đặc biệt về điểm nhân thịt nhưng 
không ăn nóng, mà ăn nguội. Hình dáng cũng khác hẳn mọi 
nơi, không tròn, không to, cũng không phải hình chữ nhật, 
nhưng vừa xinh, dài khoảng một ngón tay cái, mặt bánh 
muôn muốt, nhân không nhiều, nhưng thơm ngon mà thỉnh 
thoảng nhai lại giòn. 

Vì là thứ quà ăn nguội, nên nhà không có lò tráng mà cũng 
chẳng có nồi nước sôi hấp bánh. Bánh làm sẵn từ buổi sáng, 
có khách đến, cứ việc xếp đem ra. Nước mắm thì pha giấm 
hay chanh, tùy ý, cà cuống nước để ngoài, ai muốn gia ít 
hay nhiều đều được. 

Thứ bánh này ăn dẻo mà mát, nên hợp với buổi trưa trong 
ngày, những ông nào nhàn rỗi, nghỉ trưa xong đi chơi dăm 
ba bước trong một trời gió phây phây rồi tà tà đi vào thưởng 
thức dăm ba chiếc, rõ thực là thần tiên đấy. 

Ăn từ từ, nhấm nháp thôi, đừng vội, và ông sẽ thấy bột bánh 
mướt đáo để, mà nhân bánh thì tỉnh vi, tương tự phong vị 
nhân bánh bẻ. Thứ bánh này không có ruốc tôm bày ở trên, 
ăn không chóng ngấy, nhưng nếu ông thích đậm miệng hơn 
một chút thì vẫn có thể điểm vào đó một hai chiếc chả lợn 
của một cửa hàng gần đấy, đã nục lại không pha bột, rán cứ 


vàng ửng lên như da đồng. 

Không hiểu đối với các khách khác ra sao, cứ riêng tôi thấy 
thì thứ bánh nguội này dễ ăn hơn bánh khác. 

Những khi đi thưởng thức bánh này, tôi thường nhớ lại một 
quãng thời gian đã qua rồi, khoảng ba mươi nhăm, ba mươi 
sáu năm nay. Cứ vào khoảng hai ba giờ chiều, có một bà cụ 
đội một thúng bánh cuốn nhân thịt đến bán cho những nhà 
ăn quen ở phố tôi - một phố xưa cũ có bán những pho kinh 
đóng bằng bìa cậy và những truyện Kiều Cung oán chữ nôm 
in mộc bản, bày bán trên những giàn sách bằng tre. Bà cụ 
ấy già lắm, lưng lại còng, đội thúng bánh đi bán, trông lại 
càng còng quá. 

Vì thế người ta gọi cụ là “cụ Còng” và bánh cuốn của cụ - 
độc nhất trong hồi đó - là bánh cuốn cụ Còng - chớ chẳng 
gọi là bánh cuốn nhân thịt, nhân tôm gì hết! 

Bây giờ, mỗi khi ngồi thưởng thức thứ bánh cuốn Ninh Thịnh, 
nhai nhè nhẹ rồi ngồi mà suy nghĩ, tôi lại tưởng thấy lại ở 
đầu lưỡi cái dư vị bánh cuốn cụ Còng - ăn cứ êm lừ: nhân 
làm thanh cảnh, mà lại chấm với nước mắm ô long hảo 
hạng, chết thật! Ngon đến thế là cùng... 

Tức một nỗi là cái ngon đó nó thoang thoảng như da thịt của 
một người đàn bà đẹp vừa gội đầu bằng nước nấu lá mùi; 
người ta mang mang tự hỏi không biết mùi thơm đó từ đâu 
ra, từ hương nước tắm hay từ da thịt? 

Hương đó thoảng qua, rồi mất đi, rồi hiện lại, không ai còn 
biết lấy gì làm chuẩn đích để níu cái hương đó lại và phân 
tách xem sao. Cũng thế, hương vị thứ bánh cuốn cụ Còng 
cũng thoang thoảng như vậy, không thể lấy riêng một món 


nào để làm tiêu chuẩn cho sự ngon lành. 

Có lẽ tất cả bánh, nước chấm và nhân cùng hòa hợp lại mà 
tạo ra một cái ngon “toàn diện”, chớ không phải riêng bột 
ngon hay là nhân ngon. 

Mọi thứ đều tiết tấu như thế, người ăn bánh, nếu gia nhiều 
ớt quá vào nước chấm, có thể làm hại cho sự quân bình của 
cái ngon. Vì thế, bà cụ Còng không thích để cho khách hàng 
pha lấy nước chấm và hễ thấy ai gia nhiều ớt quá thì cụ 
ngăn tay lại. 

Không phải là cái chuyện hà tiện quả ớt đâu, nhưng phàm 
ăn cay quá thì cái cay nó bắt người ta để hết tâm não vào 
nó thành quên mất cái ngon của bánh. Mà tội vạ gì lại ăn 
cay quá? Nó chỉ hại mắt, chứ ích lợi quái gì 

Tôi còn nhớ lúc đó mỗi khi thầy tôi dùng bánh thì tôi thỉnh 
thoảng lại được thí cho hai chiếc - và có hai chiếc, không 
hơn! Trông bánh thèm quá, muốn ăn thêm một chiếc mà 
không tài nào có tiền! Biết bao hôm, ăn xong hai chiếc 
bánh, vào nhà trong nằm võng kẽo cà kẽo kẹt, tôi đã ức 
ngầm về nỗi không hôm nào được ăn bánh cho thỏa thích. 
Bánh này, thả ra, phải ăn cả một thúng mới đã đời! 

Ba mươi mấy năm đã qua rồi, bà cụ Còng nay đã chết, 
nhưng bánh cuốn của cụ, tôi lại thấy hiện ra ở trong bánh 
của nhà Ninh Thịnh, tuy rằng hình dáng có khác nhau chút ít 
- một thứ gói tròn và một thứ gói vuông. 

Có lẽ cách làm của hai thứ bánh này cũng chẳng khác nhau 
mấy tí; nhưng không hiểu tại bột, tại thịt hay tại nấm hương, 
mộc nhĩ bây giờ không được bằng thời trước, hay chỉ tại 
người mình cùng với ngày tháng có suy đi, mà tôi không thể 


nào thấy cái thèm muốn ăn cả một thúng hàng trăm cái 
bánh như ngày trước nữa! 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
BÁNH ĐÚC 


Có những thứ quà Việt Nam mà mình sinh ra làm người Hà 
Nội, thoạt đầu, không thấy thú gì cho lắm, nhưng vì có 
những nguyên nhân tế nhị, sau này ăn vào cũng thấy hay 
hay. 

Lúc còn nhỏ tuổi, tôi dửng dưng với bánh đúc vô cùng. Chết 
một nỗi nhà tôi lại là một nhà cũ kỹ, một tháng ít nhất cũng 
một lần quấy bánh đúc để ăn và đem biếu họ hàng, thành 
thử không ăn cũng không được, và có ăn như thế rồi mới 
biết là bánh đúc có phong vị riêng của nó. 

Cụ tôi mất đi, rồi đến bà tôi, bây giờ đến mẹ tôi vẫn cứ giữ 
nguyên nếp đó - có điều quấy bánh hơi thưa hơn lúc trước: 
không phải là một tháng một lần, mà vài tháng một bận, và 
bận nào cũng nhiều, vì mẹ tôi quấy như thế là để chia cho 
họ hàng và con cháu mỗi nhà vài đĩa. 

Lâu lâu, đã ngấy với những món ăn béo quá, nặng quá mà 
có hôm được thưởng thức một món quà thanh đạm như 
bánh đúc, người ta thấy mình như cũng nhẹ hơn. 

Thực ra, nồi quấy bánh cũng có láng mỡ một chút, và chỉ 
một chút thôi, đủ để cho bánh ngậy và trơn mặt. Điều cần là 
bột phải xay cho thật nhuyễn, nước vôi gia vừa tay, bánh 
quấy thật kỹ, để nguội ăn không nồng và bẻ cái bánh thì 
giòn mà nhai vừa, không cứng. 

Nhiều nhà làm bánh sợ bánh nát thường cho một chút hàn 


the: đó là một điều nếu tránh được thì hay, vì hàn the ăn 
đầy. Bánh đúc quấy khéo ăn trơn cứ lừ đi, vừa nhai vừa 
ngẫm nghĩ thì thấy thơm ngan ngát, thỉnh thoảng sậm sựt 
một miếng dừa bùi, có nơi điểm lạc hay con nhộng, cũng 
khá gọi là lạ miệng. 

Ai muốn đậm đà hơn thì chấm với vừng (một chén vừng vừa 
rang xong bốc mùi thơm phưng phức), hay muốn có một 
chút gì cay thì nước mắm giấm ớt đem ra chấm cũng ngon 
đáo để, nhưng ăn ít thì thú, dùng nhiều bứ, mà chóng chán. 
*x% % 

Có lẽ vì thế mà thứ bánh đúc này thỉnh thoảng mới làm 
chăng? Thường thường lúc quấy bánh, người ta giảm chất 
dừa và lạc đi, để cho se mặt, thái ra từng miếng rồi ăn, theo 
cái kiểu bánh đúc nộm hay bánh đúc nham. Ai bảo rằng 
bánh đúc nộm hay bánh đúc nham là thứ quà nhà quê? Có 
một hôm nào đó, đi qua một cửa hiệu buồn vắng khách ở 
phố Hàng Bè, Mã Mây, mà tình cờ ta được thấy một hai 
người đàn bà trẻ tuổi gọi hàng bánh đúc nộm vào ăn thì ta 
mới quan niệm được có những người Hà Nội thích ăn bánh 
đúc nộm như thế nào. 

Ăn đến đâu, mát rời rợi đi đến đấy - nhưng đó không phải 
thứ mát ác nghiệt của thịt bò khô ăn với đu đủ thái nhỏ trộn 
với lạp chín chương, mà là một thứ mát dịu dàng, thơm tho, 
bát ngát như hít cả hương thơm của một vườn rau xanh ở 
thôn quê vào lòng. 

Bánh đúc đã dẻo mề dẻo mệt đi, lại húp cái nước nộm ngầy 
ngậy mà mềm dịu, thoang thoảng mùi thơm của giá chần, 
của vừng rang, của chanh cốm - không, cái mát đó thực quả 


là một cái mát Đông phương, thâm trầm và hiền lành, chứ 
không rực rỡ hay kêu gào ầm ï. Tuy vậy, cái mát đó sẽ không 
được hoàn toàn nếu lúc ăn, ta lại để thiếu mất thứ rau 
ghém, gồm mấy thứ chính: rau chuối thái mỏng, ngổ Canh, 
thơm, kinh giới và tía tô. Những người nào xót ruột cứ trông 
thấy một đĩa rau ghém đủ vị như thế cũng phải bắt thèm và 
muốn ăn bánh đúc nộm ngay. 

Cây chuối con thái ra thật mỏng, được ít nào thì cho vào một 
chậu nước là có đánh một tí phèn, đặt vào đĩa, trông như 
những cái đăng ten trắng muốt; ngổ Canh và kinh giới thì 
xanh màu ngọc thạch; rau thơm sẫm hơn, còn tía tô màu 
tím ánh hồng: tất cả những thứ rau đó không cần phải ngửi 
cũng đã thấy thơm thơm ngan ngát lên rồi, mà mát, mà mát 
quá! 

Dầm mỗi thứ rau đó vào một ít nước nộm rồi điểm mấy sợi 
bánh đúc trắng ngà, và một miếng, anh sẽ thấy là ta và vào 
miệng tất cả hương vị của những thửa vườn rau xanh ngắt 
nơi thôn ổ đìu hiu. 

Nhưng không phải bánh đúc chỉ ăn theo lối nộm. Ở nhà có 
các cụ bà có tuổi, người ta còn ăn bánh đúc nham. 

Nham có ý ngấy hơn nộm một chút. Đáng lẽ là giá chẩn thì 
đây là hoa chuối bao tử thái nhỏ, rồi tùy theo sở thích của 
từng nhà, đem trộn thật đều tay với vừng trắng rang thơm, 
lạc giã nhỏ, thính, bì thái chỉ hay tôm gạo. Có nơi lại làm 
nham với cua đồng thứ nhỏ, xé đôi, rang lên cho vừa vàng; 
người ta bảo ăn thế giòn, nhưng người nào không quen thì 
có thể cho như thế hơi tanh một chút. 

Tất cả những thứ đó xâm xấp nước, gia thêm một tí mắm 


tôm chưng, lúc ăn chấm nước mắm ớt vắt chanh, mát cứ 
như quạt vào lòng! Nham nhà chùa thì có ý thanh đạm hơn: 
không có bì, không có tôm gạo, vị hơi ngọt vì cho thêm 
đường. 

Bánh đúc mềm nhưng giòn, ăn với nham chay, dẻo cứ quẹo 
đi, tạo một phong vị đặc biệt; người ăn cảm giác lòng mình 
lâng lâng, nhẹ nhõm, như đương ở một chỗ phồn hoa ầm ï 
vào một chốn đình chùa thanh vắng có bể nước mưa, liếp 
tre và ao ở đằng sau, êm lặng đến nỗi thấy cả tiếng cá đớp 
bọt nước ở dưới đám bèo ong bèo tấm. 

*x% % 

Nhưng có một thứ bánh đúc được người ta mến nhất không 
những ăn ngon miệng lại rẻ tiền nữa, là bánh đúc chấm 
tương. 

Thứ bánh này quấy ở nồi xong được múc vào trong những 
cái đĩa đàn to bằng bàn tay đứa trẻ, đến khi nguội và ráo, 
người ta bóc ra rồi tãi trên mẹt lót lá chuối để đem bán một 
đồng vài bốn chiếc cho khách hàng. 

Bánh trông mịn mặt, chung quanh mỏng, giữa phồng trông 
như da thịt mát rợi của người đàn bà đẹp vừa mới tắm. Cắn 
một miếng thật ngọt, rồi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, ta thấy 
rằng ta đã tạo hạnh phúc lạ lùng cho khẩu cái của ta! Nó 
ngầy ngậy mà không béo, giòn vừa vừa thôi, mà lại thoang 
thoảng một mùi nồng rất nhè nhẹ của nước vôi. Song le, tất 
cả những công trình trác tuyệt đó có nghĩa gì đâu, nếu hạnh 
phúc đó không được chấm vào một chén tương nhỏ hạt, 
vàng sánh, dìu dịu, ngọt lừ. 

Tương của những hàng bánh đúc, cũng như nước chấm của 


những hàng bánh cuốn, được pha mầu nhiệm lắm - ờ, lạ 
thật, làm sao ở nhà muốn khổ công làm tương đến thế nào 
cũng không thể ngon được như tương của những bà hàng 
bánh đúc? 

Ai thích ăn cay, có thể dầm vào tương ấy một ít ớt cho nổi 
vị, mà nếu đôi khi muốn đậm đà hơn, có một hai miếng đậu 
rán để nguội xé ra từng miếng nhỏ điểm vào cũng không hại 
gì. 

Đậu mềm, tương dịu ngọt, bánh đúc mỡ màng, cầm tay mà 
ăn vào một buổi trưa hè thanh nhã, xa xa có tiếng ve kêu 
rền rền - không, tôi đoan chắc với ông rằng: ta có thể ăn 
như thế mãi mà không biết chán. 

Nhưng bánh đúc ngô - mà ta vẫn gọi là “rùa vàng” - làm 
bằng ngô xay thành bột, và cũng có nước vôi, thì ăn có lạ 
miệng thật đấy, nhưng bứ và chóng chán. 

Thứ bánh đúc này cũng đổ khuôn trong những cái đĩa đàn, 
ăn nguội, chấm với đường hay muối vừng. 

Bánh màu hoàng yến, có ý rắn hơn thứ bánh đúc chấm 
tương, ăn không lấy gì làm êm giọng, nhưng thỉnh thoảng 
nhấm nháp cũng bùi và lạ miệng. 

*x% % 

Nát hơn thứ bánh đúc chấm tương một chút, bánh đúc hành 
mỡ ăn béo hơn và có thể ăn hai cách là nóng hẳn hay nguội 
hẳn. 

Ăn nóng thì ăn ngay vào lúc bánh vừa ở nồi múc ra đĩa, khói 
lên nghi ngút; ta rưới một ít hành chưng mỡ nước, rồi xắn 
từng miếng chấm nước mắm pha giấm ớt, ăn với đậu rán. 
Ăn bánh đúc hành mỡ hàng thì phần nhiều ăn nguội, vì từ 


chỗ làm bánh lên đến trên phố, thường là bánh đã nguội rồi. 
Nhiều người thích nguội như thế vì nó mát, vừa ăn vừa nhởn 
nha suy nghĩ thì trong cái mềm, cái mát hơi nồng của nước 
vôi có cái thơm, bùi của hành mỡ chưng lên vừa vặn, không 
sống mà cũng không khét, điều hòa, tiếu tấu như một bài 
thơ bát cú gói ghém đủ hết cả ý mà không thừa lời. 

Thứ bánh này ăn với đậu rán để nguội, chấm một thứ nước 
mắm rơn rớt chua dầm ớt, mà ăn vào những buổi trưa đầu 
mùa thu, thì thật “hợp tình hợp cảnh” lạ lùng. 

Đậu mềm, dầm vào nước mắm giấm pha vừa vặn, ăn ý với 
bánh đúc quá chừng. Và người ta thấy rằng đã ăn cái thứ 
bánh đúc hành mỡ này mà thiếu mất vị đậu, thật quả là 
thiếu lắm. 

Người ta ăn bánh cuốn với đậu; nếu thiếu đậu thì có thể ăn 
với thịt quay, ăn với chả lợn không sao; nhưng đến cái thứ 
bánh đúc hành mỡ này, quả là tôi chưa thấy ai ăn điểm với 
thứ khác, ngoài đậu rán. Đậu rán và bánh đúc hành mỡ là 
bóng với hình, là non với nước, là trai với gái, thật hợp 
giọng, thiếu đi một thứ thì tự nhiên cuộc đời thiếu vẻ đẹp 
ngay. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
BÁNH KHOÁI 


Cũng mỡ màng, nhưng không có hành chưng, còn một thứ 
bánh nữa thỉnh thoảng ăn cũng thú lắm, là bánh khoái. 

Bánh khoái cũng quấy như bánh đúc, nhưng không có nước 
vôi, và nát hơn bánh đúc nhiều. 

Ngay trước khi xảy ra chiến tranh, bánh khoái chợ Mơ có 
tiếng là ngon: người ăn ngồi ngay trên một cái ghế dài cạnh 
gánh hàng; bánh múc ra bát là ăn ngay, trong lúc khói bốc 
lên nghi ngút. 

Đây cũng là một thứ quà buổi trưa của Hà Nội: người bán đi 
rong phố phường lấy vải bông và buồm, đậy nồi bánh cẩn 
thận để giữ bánh nóng lâu, ăn một hai bát, tỉnh người ra 
trông thấy. Nhưng bánh này ngon và được chuộng, một 
phần lớn cũng vì có bánh giầy cắt nhỏ - thứ bánh giầy mơ, 
ăn mềm mà có rắc đậu ở trên mặt, chứ không phải là thứ 
bánh giầy to, nhẫn, bóng những mỡ, rất phổ thông hiện giờ, 
mà người ta vẫn gọi là bánh dầy Quán Gánh. 

Thứ bánh giầy Mơ này bây giờ ít thấy, ngày trước bán một 
xu hai chiếc, và có hai thứ nhân: đậu hay đường. 

Trong bánh khoái nóng hổi, người ta cắt mấy miếng bánh 
giầy Mơ: trộn đều lên cho bánh khoái và bánh giầy hợp hoan 
với nhau rồi ăn, ta vừa thấy vui mắt (vì đậu vàng nổi lên như 
vị sen trong một cái ao trắng muốt) mà lại êm giọng, ngầy 
ngậy như mùi da thịt một đứa trẻ bụ bẫm, và bùi một cách 


thanh thanh. 

Ăn bánh khoái rưới nước mắm hay trộn với ruốc, tức là làm 
phí cả bánh đi, mà người ăn lại còn bị coi là tục. 

Cái thú ăn bánh khoái là nó nát mà chính lại ráo rẻ: nhởn 
nha xúc lên đầu đũa ăn từng miếng nhỏ, có vẻ như ăn một 
bát yến chay - mà cái vị mặn của muối không có công dụng 
gì khác hơn là nâng cao chất bùi của đậu bánh giây cho nó 
nổi lên, như một nghệ sĩ tài tình điểm một hai nét vàng vào 
một bức vẽ sương sớm cho nổi cảnh sắc u huyền, thơ mộng. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
BÁNH XUÂN CẦU 


Ngấy ơi là ngấy! Chân giò ninh với măng khô này: bánh 
chưng nhân mỡ phậu này; thịt kho tâu và giò thủ này... bao 
nhiêu thứ đó nghĩ cũng đã ngán đến tận mang tai rồi, mình 
cứ tưởng không tài nào nuốt được. Nhưng... nhưng thịt mỡ là 
đặc điểm của ngày Tết cùng với dưa hành, câu đối, bánh 
chưng, có lẽ nào lại không ăn? Ăn chớ! Ăn “kỹ” chớt! Thì lạ 
thay, mồng một Tết ăn vào ngon đáo để, sang ngày mồng 
hai, vẫn ăn như thế lại thấy ngon hơn hôm mồng một, và 
đến ngày mồng ba, ăn lại ngon hơn cả ngày mồng một và 
mồng hai! 

Thế là tại làm sao? Tết ở Bắc Việt thực quả là kỳ lạ! Đi trên 
những con đường nắng cháy ở miền Nam, nghĩ đến mưa 
xanh rét ngọt ở miền Bắc dạo này người xa nhà tự hỏi: 

“Ờ nhỉ, sao cùng là thịt mỡ ngày Tết, mà thịt mỡ ở Bắc ăn 
mãi không thấy ngán, còn ở đây ăn hai miếng rồi, bắt ăn 
miếng thứ ba thì cổ đứ ra không nuốt được? Có lẽ tại cái mỡ 
ở Nam nó khác ở Bắc chăng? Hay tại trời ở Bắc rét, thân thể 
cần nhiều “nhiên liệu" để đốt, nên mỡ là một yếu tố cần 
thiết, vì thế ta ăn vào không thấy ngán?". Có lẽ giải thích 
như thế thì khoa học lắm. Nhưng dầu sao... tôi vẫn không 
chịu, vì tôi tin rằng ở Bắc Việt, ngày Tết người ta ăn bao 
nhiêu đồ mỡ cũng không thấy ngán, ấy chỉ là vì ngày Tết ở 
đó có bánh xuân cầu để cho ta nhắm thôi. 


Bây giờ ở đây, ngồi thưởng thức chiếc bánh phồng to như 
cái sàng, quết bằng nếp với đường, vào một buổi đầu năm, 
ai là người còn nhớ đến cái “tác phong ăn Tết” ở Bắc không 
thể nào không nhớ tới những chiếc bánh xuân cầu bé bé, 
xinh xinh, có đủ các sắc tươi màu của một bức họa Gôganh. 
Hỡi cô con gái đỡ tay bếp núc cho mẹ trong ba ngày Tết! Cái 
chảo mỡ đun mà chưa thật nóng bỏng lên thì cô chớ có thả 
bánh xuân cầu vào vội mà hỏng đấy. Bánh này làm ra sao? 
Có bột nếp và còn gì nữa? Có gia một chất vị gì kỳ lạ không? 
Tôi nhớ lúc còn bé ngồi xem mẹ rán bánh xuân cầu, tôi vẫn 
thấy mẹ tôi kể chuyện chỉ có một làng ở Hải Dương là làng 
Xuân Cầu làm được bánh này thôi. Ngày Tết, khắp Bắc Việt 
đều mua bánh đó và từ sáng mồng một, nhà nào cũng rán 
vài đĩa để trước cúng sau ăn. 

*k% % 

Bánh vuông bằng hai ngón tay và mỏng như tờ giấy bản. Bỏ 
nhè nhẹ vào trong chảo mỡ nóng, cái bánh nở phồng ra như 
một nụ thủy tiên hàm tiếu. Mà có khi lại đẹp hơn nhiều, là vì 
hoa thủy tiên đẹp cao nhã và đứng đắn, chớ cái bánh xuân 
cầu nở ra thì đẹp một cách rạo rực, trẻ trung. Những màu 
xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, của từng chiếc bánh, lúc chưa 
rán, có hơi lờn lợt, nhưng rán rồi thì tươi lạ là tươi. 

Gắp từng chiếc ra, vỗ vào thành chảo cho ráo mỡ rồi để vào 
đĩa, hỡi người em yêu ạ! Nhè nhẹ tay thôi, kẻo bánh nó đau, 
mà rạn nứt như cái bình đựng mã tiên thảo ở trong bài thơ 
của thi sĩ Pơruyđom đấy! Đĩa thì trắng, màu sắc của bánh thì 
tươi, ta cảm giác như đứng trước một núi hoa đủ các sắc 
màu vui mắt, và khẩu cái của ta tiên cảm là nếu nhón lấy ăn 


luôn một chiếc thì ngon đáo để. Không, cái ngon đó có thấm 
vào đâu! Phải chờ cho bánh hơi nguội đi một chút, rưới mật 
lên trên, cái đẹp và cái ngon của bánh mới đến chỗ tuyệt 
Đỉnh và người ta mới cảm thấy hết cả cái sướng ở đời được 
ăn một thứ bánh bùi, béo, ngọt, cứ lừ đi, mà trôi đến cuống 
họng thì lại thơm phưng phức! 

Ngày Tết, người Tàu có bánh bìa, người Nhật có bánh đậu 
đen và ngày Chúa Giáng sinh, Tây có bao nhiêu là thứ bánh 
bằng bơ, phó mát, hạnh nhân, săng ti-y. Nhưng lạ lắm, thưa 
bà, cái bánh xuân cầu của ta nó ngon đáo để là ngon - nếu 
tôi được phép dùng một danh từ hơi phàm phu một chút, tôi 
phải bảo là ngon “da rít”! 

Đó là cái ngon của da thịt cô gái quê đẹp mê mệt, đẹp lành 
mạnh, lâm li trong khi bao cái ngon khác là, cái ngon của cô 
gái tỉnh thành xanh xao và bịnh hoạn chỉ được cái môi tô 
son đẹp và bộ áo may vừa khít với một giá đắt tiền! 

Cầm lấy một miếng bánh mà thưởng thức! Lấy lưỡi đẩy một 
miếng lên khẩu cái, bạn sẽ thấy bánh reo lên nhè nhẹ, tan 
ra nhè nhẹ; dư vị của mật quyện lấy đầu lưỡi ta; cái béo, cái 
ngậy cùng với cái ngọt, cái bùi vuốt be hầu đầu ta và đem 
lại cho ta cảm giác đương nghe thấy trong lòng dạo lên một 
bản nhạc có tiếng đồng chen tiếng sắt. 

Thực vậy, có người cho mật có ý “ngọt sắc” nên thắng 
đường trắng rưới lên trên bánh và cho là ăn thế thanh hơn. 
Không được, không thể được. Ăn như thế, cái bánh sẽ tẻ 
ngay, mà trông vào đĩa bánh, người ta cảm thấy trơ trên, 
không có cái duyên dáng đậm đà, quyến rũ. Ăn chiếc bánh 
rưới mật, cái ngon ngọt có ý triền miên, y như thể đọc hết 


bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên mà ta vẫn còn phảng 
phất thấy đâu đây cái buồn lả lướt của đức vua Đường 
thương nhớ người đẹp họ Dương. 

Ăn mà không có dư vị, chán lắm! Mà thưởng thức cái bánh 
xuân cầu này cũng không thể ăn nhanh. Việc đó cũng chẳng 
có gì lạ, bởi vì phàm thức gì ngon và đẹp ở đời, cũng phải 
thưởng thức từ từ, chầm chậm, vội vã thì phí quá. 

*k% % 

Ăn một bữa cơm thịnh soạn, rồi bắc cái ghế ngồi dưới bông 
đào ngày Tết, nhởn nha ăn mấy miếng bánh xuân cầu, bạn 
sẽ thấy bao nhiêu cái béo ngậy tan đi như một kỳ tích nên 
thơ. 

Gió ở ngoài vườn thổi vào trong nhà làm cho mấy tấm màn 
mỏng reo lên phần phật. Hoa đào, hoa cúc quyện hương 
nhau; cành mai già cắm trong lọ in bóng lên trên tường y 
như thể một bức tranh Nhật Bản. 

Tự nhiên ta cảm thấy lòng thơ thới; đời sống xô bồ bị đẩy ra 
xa như nước biển ban chiều và có một lúc ta tưởng như 
mình là một nho sĩ ngồi trên một trái núi nghe thấy rõ ràng 
hơi thở của Trời. Lúc đó, người vợ khéo ăn khéo ở mà pha 
một ấm trà mạn sen thơm ngát, rót một chén đưa lên mời 
chồng nhắm nhót với bánh xuân cầu thì đến lúc răng long 
đầu bạc, chồng vẫn còn yêu vợ với một mối tình đẹp như 
“trăng thu, tuyết núi”. 

Chồng mời vợ ngồi xuống ghế. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau 
mà không nói. Nhưng nói lên biết bao nhiêu! 

Trong nhà, hội tam cúc sôi nổi hơn lúc ban chiều. Lũ trẻ cãi 
nhau ý ới. Vợ phải vào phân xử và đánh hộ cho con Lý. 


Thằng Khanh phụng phịu, chồng lại phải vào đánh hộ cho nó 
kẻo thua. 

- Bộ ba tướng, sĩ, tượng đây! 

- Đôi! 

Gió về khuya lạnh hơn, như gợi những niềm xa vắng. Vợ đặt 
hai cây bài xuống chiếu và cười: 

- Kết đây, ông ơi! 

- Kết gì? 

- Tốt đen! Tôi ăn kết tốt đen đây! 

Người chồng thở dài, làm ra bộ thua, nhưng một lát sau xòe 
ra hai cây tốt đỏ, không nói gì. Và người vợ đỏ mặt lên - hai 
má tươi như hoa đào. 

- Thế là bị đè rồi! 

*kx% % 

Người chồng đắc ý cười vang, nhấp thêm một chút nước trà 
sen; đoạn, thong thả lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ nhón 
một chiếc bánh xuân cầu màu hoàng yến đưa lên miệng... 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
CỐM VÒNG 


Ở hậu phương, mỗi khi thấy ngọn gió vàng heo hắt trở về, 
người ta tuy không ai nói với ai một câu nào, nhưng đều 
cảm thấy cõi lòng mình se sắt. 

Không phải nói thế là bảo rằng ở Hà thành, mỗi độ thu về, 
người ta không thấy buồn đâu. Ngọn gió lạ lùng! Ở đâu cũng 
thế, nó làm cho lòng người nao nao nhưng ở hậu phương thì 
cái buồn ấy làm cho ta tê tái quá, não cả lòng cả ruột. Nhớ 
không biết bao nhiêu! Mà nhớ gì? Nhớ tất cả, mà không nhớ 
gì rõ rệt! 

Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi nhớ rằng tôi không nhớ Tết, không 
nhớ những ngày vui và những tình ái đã qua bằng nhớ một 
ngày nào đã mờ rồi, tôi hãy còn nhỏ, sáng nào về mùa thu 
cũng được mẹ mua sẵn cho một mẻ cốm Vòng, để ăn lót dạ 
trước khi đi học. 

Thế thôi, nhưng nhớ lại như thế thì buồn muốn khóc. Tại 
sao? Chính tôi cũng không biết nữa. 

Và thường những lúc đó, tôi thích ngâm khẽ mấy vần thơ 
trong đó tả những nỗi sầu nhớ Hà thành, nhất là mấy câu 
thơ của Hoàng Tuấn mà tôi lấy làm hợp tình hợp cảnh vô 
cùng: 

“.,,Đầu trùm nón lá nhớ kinh thành, 

Anh vẫn vui đi trên những nẻo 

đường đất nước. 


Lúc xanh xanh, núi trùng điệp, đèo mấp mô... 

Qua muôn cảnh vẫn sen Tây Hồ. 

Sông vẫn sông Lô, cốm cốm Vòng". 

Ờ, mà lạ thật, chẳng riêng gì mình, sao cứ đến đầu thu thì 
người Hà Nội nào, ở phiêu bạt bất cứ đâu đâu cũng nhớ 
ngay đến cốm Vòng? Chưa cần phải ăn làm gì vội, cứ nghĩ 
đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngất lên mùi thơm dịu 
hiền của lúa non xanh màu lưu ly đặt trong những tàu lá sen 
tròn cũng xanh muôn muốt màu ngọc thạch! 

Không, cốm Vòng quả là một thứ quà đặc biệt nhất trong 
mọi thứ quà Hà Nội - đặc biệt vì cứ mỗi khi thấy gió vàng hiu 
hắt trở về thì lại nhớ đến cốm, mà đặc biệt hơn nữa là khắp 
các “nẻo đường đất nước” chỉ có Hà Nội có cốm thôi. 

Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương mang đến 
cho ta nhưng hầu hết các vùng quê lại không có cốm. Tôi 
còn nhớ lúc tản cư ở vùng Hà Nam, mỗi khi thấy mây thu 
phủ ngang trời, người ta gặp nhau ở chợ vẫn thường chỉ nói 
một câu: “Bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm!”. Thế rồi nhìn nhau, 
không nói gì nữa, nhưng mà ai cũng thấy lòng ai chan chứa 
biết bao nhiêu buồn... 

Thực thế, cốm chỉ là một thứ lúa non, nhưng bao vùng quê 
bạt ngàn san dã lúa mà không có cốm... Chỉ Hà Nội có cốm 
ăn... Và mỗi khi tiết hoa vàng lại trở về, người ta nhớ Hà Nội 
là phải nhớ đến cốm - mà không phải chỉ nhớ cốm, nhưng 
nhớ bao nhiêu chuyện ấm lòng chung quanh mẹt cốm, bao 
nhiêu tình cảm xưa cũ hiu hiu buồn, nhưng thắm thiết xiết 
bao. 

Tôi còn nhớ, lúc bé, mỗi khi có cốm mới, những nhà có lễ 


giáo không bao giờ dám ăn ngay, mà phải mua để cúng 
thần thánh và gia tiên đã. 

Vì vậy, riêng việc ăn cốm đã được “thần thánh hóa” rồi: do 
đó, cốm mới thành một thứ quà trang trọng dùng trong 
những dịp vui mừng như biếu xén, lễ lạt, sêu Tết - nhất là 
sêu Tết. Do đó, chàng trai gặp cô gái, nói đôi ba câu chuyện, 
biết là đã bắt tình nhau, vội vã bảo “em”: 

Để anh mua cốm, mua hồng sang sêu 

Làm như sêu Tết mà đem hồng, đem cốm sang nhà gái là... 
nhất vậy! Mà thật ra thì nhà trai đem Tết nhà gái, còn gì quý 
hơn là cốm với hồng? 

Từ tháng Tám trở đi, Hà Nội là mùa cưới... Gió vàng động 
màn the, giục lòng người ân ái... Cũng có đôi khi chàng trai 
đưa hồng và cốm sang sêu thì mới biết là “người ngọc” đã 
có nơi rồi: 

Không ngờ em đã lấy chồng 

Để cốm anh mốc, để hồng long tai; 

Tưởng là long một long hai, 

Không ngờ long cả trăm hai quả hồng! 

Nhưng thường thường thì hồng, cốm đưa sang nhà gái như 
thế vẫn là báo trước những cuộc tình duyên tươi đẹp, những 
đôi lứa tốt đôi cũng như hồng, cốm tốt đôi. 

Có những hình ảnh đẹp quá, thoảng qua trước mắt một giây, 
mà ta nhớ không bao giờ quên được. 

Bây giờ, nghĩ lại cái đẹp não nùng của cốm Vòng xanh màu 
lưu ly để ở bên cạnh những trái hồng trứng(1) 

thắm mọng như son tàu, tôi thích nhớ lại một buổi chiều thu 
đã xa lắm lắm rồi, có một nhà nọ đưa hồng và cốm sang sêu 


một người em gái tôi. 

Trên một cái khay chân quỳ, khảm xà cừ, đặt ở giữa án thư, 
hai gói cốm bọc trong lá sen được xếp song song, còn hồng 
thì bày trong một cái giá, dưới đệm những lá chuối xanh nõn 
tước tơi, để ở trên mặt sập. 

Đến bây giờ tôi hãy còn nhớ trời lúc ấy hơi lành lạnh; nhà tôi 
kiểu cổ, tối tăm, lại thắp đèn dầu tây; nhưng trong một 
thoáng, tôi vẫn đủ sức minh mẫn để nhận thấy rằng cốm 
Vòng để cạnh hồng trứng, một thứ xanh ngăn ngắt, một thứ 
đỏ tai tái, đã nâng đỡ lẫn nhau và tô nên hai màu tương 
phản nhưng lại thật “ăn” nhau. Rõ là một bức tranh dùng 
màu rất bạo của một họa sĩ lập thể, trông thực là trẻ, mà 
cũng thật là sướng mắt! 

Tôi đố ai tìm được một thứ sản phẩm gì của đất nước thương 
yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân 
duyên giữa trai gái như hồng và cốm! 

Màu sắc tương phản mà lại tôn lẫn nhau lên; đến cái vị của 
hai thức đó, tưởng là xung khắc mà ai ngờ lại cũng thắm 
đượm với nhau! Một thứ thì giản dị mà thanh khiết, một thứ 
thì chói lọi mà vương giả; nhưng đến lúc ăn vào thì vị ngọt lừ 
của hồng nâng mùi thơm của cốm lên, kết thành một sự ân 
ái nhịp nhàng như trai gái xứng đôi, như trai gái vừa đôi... 
mà những mảnh lá chuối tước tơi để đệm hồng chính là 
những búi tơ hồng quấn quýt. 

Có ai một buổi sáng mùa thu, ngồi nhìn ra đường phố, thấy 
những cô gái làng Vòng gánh cốm đi bán mà không nghe 
thấy lòng rộn rã yêu đương? 

Đó là những cô gái mộc mạc ưa nhìn “đầu trùm nón lá” vắt 


vẻo đi từ tỉnh mơ lên phố để bán cốm cho khách Hà Nội có 
tiếng là sành ăn. 

Nhưng tại sao lại chỉ có con gái, đàn bà làng Vòng đi bán 
cốm? Mà tại sao trong tất cả đồng quê đất Việt ngút ngàn 
những ruộng lúa thơm tho lại chỉ riêng có làng Vòng sản ra 
được cốm? 

Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ người ta vẫn còn thắc 
mắc, chưa nhất thiết trả lời phân minh bề nào. Là tại vì đất 
làng Vòng được tưới bón với một phương pháp riêng nên 
ruộng của họ sản xuất ra được thứ lúa riêng làm cốm? Hay 
là tại vì nghệ thuật truyền thống rất tinh vi của người làng 
Vòng nên cốm của họ đặc biệt thơm ngon? 

Dù sao, ta cũng nên biết rằng làng Vòng (ở cách Hà Nội độ 
sáu, bảy cây số) chia ra làm bốn thôn là Vòng Tiền, Vòng 
Hậu, Vòng Sở, Vòng Trung: nhưng chỉ có hai thôn Vòng Hậu 
và Vòng Sở là sản xuất được cốm quý. 

Cốm nguyên là cái hạt non của “thóc nếp hoa vàng”. Một 
ngày đầu tháng Tám, đi dạo những vùng trồng lúa đó, ta sẽ 
thấy ngào ngạt mùi lúa chín xen với mùi cỏ, mùi đất của quê 
hương làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi... phơi phới. 

Hỡi anh đi đường cái, hãy cúi xuống hái lấy một bông lúa mà 
xem. Hạt thóc nếp hoa vàng trông cũng giống hạt thóc nếp 
thường, nhưng nhỏ hơn một chút mà cũng tròn trặn hơn. 
Anh nhấm thử một hạt, sẽ thấy ở đầu lưỡi ngọt như sữa 
người. 

Người làng Vòng đi ngắt lúa về và nội trong hai mươi bốn 
tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc ra 
thành cốm. 


Ngoài cốm Vòng ra, Bắc Việt còn hai thứ cốm khác nữa, 
không quí bằng mà cũng kém ngon: đó là cốm Lũ (tức là 
cốm làng Kim Lũ, một làng cách Hà Nội 3 cây số trong vùng 
Thanh Trì (Hà Đông) và cốm Mễ Trì (tức là cốm làng Mễ Trì, 
phủ Hoài Đức (Từ Liêm) cũng ở Hà Đông). 

Hai thứ cốm này khác cốm Vòng ở một điểm chính là thóc 
nếp hoa vàng khi vừa chín thành bông ở làng Vòng thì được 
ngắt đem về, còn ở Lũ và Mễ Trì thì người ta gặt khi lúa đã 
bắt đầu chín hẳn. 

Kể lại những công trình vất vả từ khi còn là bông lúa đến khi 
thành hạt cốm, đó là công việc của nhà khảo cứu. Mà đó 
cũng còn là giá trị của những tập quán truyền thống của 
người làng Vòng nữa. 

Người ta kể chuyện rằng, về nghề làm cốm, người làng Vòng 
có mấy phương pháp bí truyền giữ kín; bố mẹ chỉ truyền cho 
con trai, nhất thiết không truyền cho con gái, vì sợ con gái 
đi lấy chồng phương xa sẽ đem phương pháp làm cốm đi nơi 
khác và do đó sẽ đem tai hại đến cho làng Vòng. 

Lúc ngắt đem ở cánh đồng về, ky nhất là không được vò hay 
đập, mà phải tuốt để cho những hạt thóc vàng rơi ra. Người 
ta cho rằng bí quyết của cốm Vòng là ở lúc đem đảo ở trong 
những nồi rang. 

Tất cả cái khéo tay, cộng với những kinh nghiệm lâu đời xui 
cho người đàn bà làng Vòng đảo cốm trong những nồi rang 
vừa dẻo; lửa lúc nào cũng phải đều; nhất là củi đun phải là 
thứ củi gỗ cháy âm, chứ không được dùng đến củi rơm hay 
củi đóm. 

Công việc xay, giã cũng cân phải gượng nhẹ, chu đáo như 


vậy, chày giã không được nặng quá, mà giã thì phải đều tay, 
không được chậm vì cốm sẽ nguội đi, thứ nhất là phải đảo từ 
dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lỏi. 

Những hạt thóc nào hái vừa vặn thì dẻo; hơi già, ăn cứng 
mình; mà non quá, hãy còn nhiều sữa thì quánh lại với nhau 
từng mảng. Thứ cốm sau đó gọi là cốm dót. 

Thóc giã xong rồi, người ta sàng. Trấu bay ra cùng với những 
hạt cốm nhẹ nhàng nhất: cốm đó là cốm đầu nia. Còn các 
thứ cốm khác thì là cốm thường, nhưng tất cả ba thứ đó 
không phải sàng sảy xong là đã ăn được ngay đâu; còn phải 
qua một giai đoạn nữa là hồ. 

Người ta lấy mạ giã ra, hòa với nước, làm thành một thứ 
phẩm xanh màu lá cây rồi hồ cốm cho thật đều tay: cốm 
đương mộc mạc, nổi hẳn màu lên và duyên dáng như cô gái 
dậy thì bỗng tự nhiên đẹp trội lên trong một buổi sáng mùa 
xuân tươi tốt. 

Bây giờ, chỉ còn việc trình bày nữa là xong: cốm được tãi ra 
thật mỏng trên những mảnh lá chuối hay những cái lá sen 
(người ta gọi thế là lá cốm hay mẻ cốm) rồi xếp vào thúng 
để gánh đi bán, tinh khiết và thơm tho lạ lùng. Đặc biệt là 
hàng nào cũng có một cái đòn gánh cong hai đầu; người bán 
hàng bước thoăn thoắt hai cái thúng đu đưa, trông thật trẻ 
và thật... đĩ! 

Hỡi các bà nội trợ lưu tâm đến miếng ăn ngon cho chồng 
cho con! Hãy gọi hàng cốm lại và mua ngay lúc cốm hãy 
còn tươi, kẻo quá buổi thì kém dẻo và kém ngọt, phí của trời 
đi đấy! 

Đã có lúc ngồi nhìn người hàng cốm xẻ từng mẻ cốm sang 


chiếc lá sen to để gói lại cho khách hàng, tôi đã lẩn mẩn 
ngẫm nghĩ nhiều. Ờ mà thật vậy, sao cứ phải là lá sen mới 
gói được cốm? Mà sao cứ phải là rơm tươi của cây lúa mới 
đem buộc được gói cốm? Có một khi tôi đã thử tưởng tượng 
người ta dùng giấy bóng kính tốt đẹp để gói cốm và dùng 
dây lụa để buộc gói cốm, nhưng mới thoáng nghĩ như thế, 
tôi đã thấy tất cả một sự lố lăng, tất cả một sự thô kệch, nói 
tóm lại là tất cả một sự... khó thương! Còn gì là cốm nữa! 
Làm vậy, cốm có còn là cốm đâu! 

Cốm, một món quà trang nhã của Thần Nông đem từ những 
đồng quê bát ngát của tổ tiên ta lại cho ta, không thể hứng 
chịu được những cái gì phàm tục. 

Vì thế, ăn miếng cốm cho ra miếng cốm, người ta cũng cần 
phải tỏ ra một chút gì thanh lịch, cao quý! Phải biết tiếc 
từng hạt rơi, hạt vãi, và nhất là phải ăn từng chút một, lấy 
ngón tay nhón lấy từng chút một, chứ không được phũ 
phàng. 

Ta vừa nhai nhỏ nhẹ, vừa ngẫm nghĩ đến tính chất thơm của 
cốm thoang thoảng mùi lúa đòng đòng, tính chất ngọt của 
cốm phiêu phiêu như khí trời trong sạch ta sẽ thấy rằng ăn 
một miếng cốm vào miệng là ta nuốt cả hương thơm của 
những cánh đồng quê của ông cha ta vào lòng. Dịu dàng 
biết chừng nào! Mà cảm khái nhường bao! 

Tôi không thể nhịn được cười khi thấy những ông gặp buổi 
giao thời mời người Âu - Mỹ dùng cốm mà lại xẻ vào từng 
bát để cho họ lấy “cùi dìa” mà xúc! Thật là ai oán cho hạt 
cốm! 

Lại có nhiều người khác, có lẽ cho rằng bơ sữa ở Hà Nội này 


chưa đủ để làm tăng ra cái đồng cân của người, lại bày ra 
trò ăn cốm với chả, giò hay thịt quay. 

Tôi thiết tưởng như thế thì nhà lấy ít gạo tám thổi lên ăn với 
những thứ thịt đó lại còn hơn, tội gì phải ăn cốm cho phí 
tiền! 

Trong tất cả mọi thứ ăn đệm với cốm, có lẽ dung thứ được 
nhất là cái thứ chuối tiêu “trứng quốc” ăn thơm phưng phức. 
Nhưng ăn như vậy chỉ có thể coi là ăn chơi ăn bời. 

Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm phải ăn cốm 
không, và chỉ ăn cốm không thôi. Có thế, ta mới hưởng được 
chân giá trị của cốm, và càng thấy rõ chân giá trị của cốm 
ta lại càng tiếc cho đồng bào ở các nơi xa, tiếng là cùng sinh 
chung đất nước với ta, mà không được hưởng thứ quà thơm 
dẻo của đồng lúa dâng cho mọi dân con. 

Tôi ngẫm lại trước kia đường sá còn diệu vợi, một người ở 
Nghệ ra thăm Hà Nội muốn đem ít cốm Vòng về làm quà cho 
bà con, thực quả là vất vả. 

Cốm tãi ra trên một cái mâm đồng phải được sấy thật kỹ 
bằng hơi nước sôi để khỏi mốc rồi cho vào trong một cái 
thùng sắt tây đậy kín. Người ta lại còn kể chuyện vào thời 
Nguyễn, người làng Vòng mà mang cốm tiến vào được đến 
Huế để dâng lên Ngài ngự thì lại còn công trình khó nhọc 
hơn nhiều: cốm không được đóng vào thùng sắt tây, nhưng 
phải gánh bằng quang, hai bên hai thúng, và trong mỗi 
thúng có một cái hỏa lò âm “ trên đặt hai cái nổi đất đựng 
cốm. 

Hơi nước bốc lên sẽ làm cho cốm được dẻo luôn dù phải đi 
tới năm bảy ngày đường. 


Bây giờ sự đi lại dễ dàng, người ở các tỉnh gần Hà Nội nhớ 
cốm vẫn thường về tận Hà Nội để ăn vào những ngày đầu 
thu. Coi chừng mùa cốm tàn lúc nào không biết đấy! Danh 
tướng và người đẹp tự nghìn xưa vẫn thế, không để cho 
người đời được trông thấy mình lâu... 

*x% % 

Để tận hưởng món quà trang nhã, người ta ăn cốm rồi còn 
chế biến ra nhiều món khác, không kém phần thích thú. 

Cổ kính vào bậc nhất là cốm nén. Có lẽ vì cốm là một thứ 
quà quí mà lại không để được lâu, nên người ta mới nghĩ ra 
cách nén cốm, để cho cốm không bị mốc mà ăn vẫn có thể 
ngon và dẻo. 

Điều cần là trước khi cho cốm vào nước đường, phải vẩy một 
tí nước vào cốm cho mềm mình; lúc xào, phải quấy đũa cho 
đều tay kẻo cháy. Riêng tôi, ăn cốm nén, tôi sợ cái thứ ngọt 
sắc nó làm mất cả vị của cốm đi; nhưng nếu một đôi khi có 
chỗ cháy ăn xen vào, cũng có một cái thú lạ, vì nó thơm mà 
lại làm cho gờn gợn da ta lên, như tuồng sợ ăn phải mẻ cốm 
khê thì khổ. 

Muốn cho đĩa cốm “đẹp mặt” hơn, có nhà rảy một tí phẩm 
lục vào. Khi đó, cốm xanh thẫm hẳn lên, nhưng ta có cảm 
giác ăn vào đau bụng. 

Tôi nghĩ rằng nén cốm mà bất đắc dĩ phải dùng đến phẩm 
lục là chỉ khi nào người ta dùng cái thứ cốm Vòng mộc, hay 
cốm Lũ màu xanh nhạt. Đó là hai thứ cốm mà các cửa hiệu 
bán bánh cốm vẫn thường dùng gói bán đi khắp mọi nơi để 
người ta làm quà cáp cho nhau hay đem biếu xén trong 
những dịp cười chung, khóc mướn. 


Cốm nén gói thành bánh cũng được ủ rồi xào như đã nói 
trên kia, nhưng ngoài thứ không nhân, còn một thứ có nhân 
làm bằng đậu xanh giã thật nhuyễn với đường, điểm mấy 
sợi dừa trắng muốt. Hai thứ bánh này đều được gói trong lá 
chuối, vuông vắn, buộc bằng dây xanh hoặc đỏ tùy theo 
trường hợp khóc hay cười. 

Những vị nào thích ăn thứ cốm nén này mà cháy và cứng 
mình hơn có thể tìm đến các cửa hiệu cốm nén để mua từng 
lạng cái thứ cháy cốm ăn cứ quánh lấy răng. Cháy nhân 
cũng được nhiều người thưởng thức, nhưng có lẽ thích nhất 
thì là các ông “ăn thuốc” có tính ưa của ngọt. 

Ít lâu sau này, có nhiều bà hàng giò, chả, lại chế ra một thứ 
chả cốm (chả lợn trong có cốm) ăn bùi, mà lại béo ngầy 
ngậy, thử dùng một hai nắm ăn vã cũng ngon - ăn thứ chả 
này phải thật nóng mới thú, nguội thì không còn ra trò gì... 
Nhưng nội các thứ quà làm bằng cốm, thanh nhã và dễ ăn 
nhất có lẽ là chè cốm, một thứ chè đường có thả những hạt 
cốm Vòng. Sau một bữa cỗ béo quá, ăn một bát chè cốm 
trong muốt, ta thấy nhẹ nhõm ngay vì hết ngấy; cuống họng 
cứ lừ đi; nhưng cái lừ đây không phải chỉ ngọt lừ, mà lại còn 
cái thơm lừ của cốm trương hạt, ăn đã trong giọng mà lại 
không quánh lấy răng như bánh cốm. 

Dù sao, bánh cốm, cũng như chè cốm, cũng chỉ có thể coi 
như là “một chút hương thừa” của cốm Vòng mà thôi. Có ăn 
hai thứ đó, ta lại càng thấy rằng quả cốm Vòng tươi quí thật, 
mỗi một hạt cốm thật là một hạt ngọc của Trời. Và người ta 
lại càng thấy quý hơn nữa mỗi khi đến mùa cốm mà tản cư, 
không được trông thấy cốm và ăn cốm... 


(1) Hồng ở Bắc Việt có thể chia ra làm hai thứ: - Một thứ ăn 
chín như hồng nồi, hồng the, hồng trứng, hồng hột. - Một thứ 
ăn không cần chín như hồng hạc, hồng lạng, hồng ngâm, 
hồng vuông. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
RƯƠI 


Ngày ngắn dần đi. Đêm, cứ vào khoảng gần sáng thì trời lại 
hơi lành lạnh. Thế mà đã sang tháng Chín lúc nào rồi! 

Tháng chín, những ngày nắng tưng bừng không còn nhiều; 
một vài chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống mặt hồ; nhưng thời 
tiết vẫn chưa thay đổi hẳn, tựa như ở vào một lúc giao thời 
của một người con gái đương tiến từ giai đoạn bé bỏng sang 
tuổi dậy thì. 

Người con gái dậy thì lúc vui, khi buồn, như nũng nịu, như 
hờn dỗi, thì trời tháng Chín cũng thế, đương nắng như cười 
bỗng chẳng nói chẳng năng xịu hẳn mặt lại, đương tưng 
bừng nhảy múa bỗng rầu rĩ và nặng trĩu mối buồn lê thê. 
Thế rồi có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng dưng trút xuống 
hắt hiu để cho người ta ngỡ là rét đã về, giục nhau sắm sửa 
mền êm áo ấm... Thế nhưng mà lầm. Chưa rét. Rươi đấy mà! 
Đương nắng mà mưa: rươi; đương nóng mà rét: rươi; đương 
mưa mà nắng: rươi. Có nắng rươi, có mưa rươi, và do đấy, 
nếu người ta bị nóng lạnh hay se mình, ngào ngạt hay yếu 
phổi, người ta đều hạ một tiếng rất bình hòa: “Rươi đấy!” 
Thực, không ai có thể tưởng tượng được rằng ở đời này lại có 
một món ăn liên quan tới thời tiết mật thiết đến như vậy. Mà 
hơn thế nữa, rươi, món ăn đặc biệt của mùa thu phương 
Bắc, lại còn ảnh hưởng cả đến tinh thần, và sức khỏe của 
người ta. 


Ông hơi ngúng nguẩy mà nói chuyện đến thuốc thang thì sẽ 
bị gạt đi ngay vì ai cũng sẽ bảo ông: “Vẽ trò, rươi đấy, ăn 
rươi đi thì khỏi!” 

Rươi là cái hàn thử biểu; rươi là vị thuốc bách giải mà người 
ta gán cho một sức công hiệu như thần; nhưng rươi còn là 
một mối bí mật để cho người ta hỏi lẫn nhau trong mấy 
ngày ngắn ngủi có rươi ăn. 

Nó là thứ sâu gì mà ăn ngon đến thế nhỉ? Nó ở đâu đến mà 
lại đúng ngày, đúng giờ như một quyển lịch thế nhỉ? Nó có 
những chất gì ở trong mình mà ăn sướng khẩu cái, lại bổ 
béo như thế nhỉ? Tại làm sao nó bổ mà những người ho, sốt 
ăn vào lại độc như thế nhỉ? 

Ờ mà thật thế, cứ đến những ngày cuối thu, tất cả các gia 
đình Bắc Việt, không nhiều thì ít, cũng đều ăn rươi, nhưng có 
lẽ không mấy ai đã thật biết rõ đời con rươi. 

Đương ngồi ở trong nhà bỗng nghe tiếng những người đàn 
bà lanh lảnh rao: “Ai mua rươi! Ai mua rươi ra mua!” người 
ta bỗng thấy lòng tưng bừng như có muôn đóa hoa hé cánh 
và người ta vội vàng chạy ra cửa gọi mua: “Rươi! Rươi!”. 

Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần chân lắm mà nhỡ việc, vì rươi 
không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu. Cả một 
năm chỉ có mấy ngày có rươi thôi; mà những ngày có rươi 
đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Cả một mùa 
không được ăn một miếng rươi vào miệng, không những bà 
ân hận, mà người chồng yêu quí của bà rất có thể lại làu 
nhàu. 

Bởi vì ở Bắc Việt, ăn rươi là một công lệ, đến mùa mà không 
được ăn thì như là một người đàn bà đẹp đã để phí mất tuổi 


hoa, sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ... 

Chính người bán rươi cho ta cũng vội vàng. Bán cũng phải 
nhanh, vừa bán vừa chạy, không thể kề cà được như hàng 
cau, hàng bún. Rươi bán cho người ăn phải thật tươi, nếu lần 
chần đến quá trưa thì ôi mất, nhiều con chết, ăn không quí 
bằng thứ rươi mua sớm. Là vì ai cũng đã biết rươi không 
phải sản xuất ở ngay Hà Nội hay vùng ngoại châu thành, 
nhưng là từ các tỉnh gần miền biển như Hải Phòng, Hải 
Dương, Đông Triều, Thái Bình, Kiến An... đem về. 

Tính từ lúc đơm được rươi, qua một chặng buôn đi bán lại rồi 
chở ôtô về được đến Hà Nội bán vào buổi trưa, cũng đã mất 
khá lâu thì giờ; nếu không bán nhanh thì rươi, chồng chất 
lên nhau ở trong hai cái thúng của người bán hàng, sẽ chết 
nhiều; mà nếu mua về mà không làm để ăn ngay thì ôi, ăn 
cũng giảm mất một đôi phần thích thú. 

Nhưng mà hỡi người ăn rươi, anh có biết rằng mỗi khi ăn 
rươi, anh đã nuốt vào lòng bao nhiêu là cuộc tình duyên 
khăng khít của cái giống hải trùng đó hay không? Anh có 
biết rằng mỗi con rươi là một câu chuyện đa tình của giống 
cái thèm trai, có một tấm lòng ác liệt không? 

*x% % 

Có người bảo rươi là một loài sâu bọ ở đồng bằng sống ở 
dưới những chân lúa, cuống rạ. Đến mùa, đất vỡ ra (người ta 
gọi thế là nứt lỗ rươi), rươi hiện lên trên mặt ruộng. Do đó, 
có người đã liệt nó vào giống “đông trùng hạ thảo” và cho 
rằng sức bổ béo của nó không quá những con dế mèn, châu 
chấu. 

Những nhận xét đó không giải thích được một phần nào 


nguyên nhân tại sao chỉ những ruộng ở gần bể mới có rươi 
và cũng không cho ta thấy tại sao rươi chỉ nhất định có vào 
những ngày mùng 5 tháng 9, hai nhăm tháng 10 và tháng 9 
đôi mươi, tháng 10 mùng 5. 

Sự xuất hiện của con rươi vào mấy ngày trong tháng Chín và 
tháng Mười đó phù hợp với một câu vè mà người ta dùng để 
đố nhau: 

Con gì bé tí tì ti. 

Mình đi dưới đất, bóng đi trên trời. 

Một năm mấy bận đi chơi, 

Đi thời lở đất, long trời mới yên? 

Thật ra, sự xuất hiện của con rươi quả là có chịu ảnh hưởng 
của thời tiết thật - muốn nói cho đúng thì phải nói là chịu 
ảnh hưởng của tuần trăng. 

Nguyên rươi là một giống hải trùng, sinh sống bằng những 
con bọ vi tỉ dưới biển. Vào những dịp trăng thượng huyền, 
tháng Giêng, tháng Hai, nước biển rút xuống: những con 
rươi đẻ trứng ở ruộng; trứng đó ở cách sâu dưới đất chừng 
bốn, năm mươi phân. Vào tuần trăng hạ huyền, nước biển 
dâng cao, tràn vào các ruộng; trứng rươi nở ra con rồi nhô ở 
dưới đất lên và dứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu 
bọ khác. 

Mỗi một đoạn là một con rươi. Nhưng không phải tất cả các 
đoạn còn ở lại. Con rươi có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó 
đi, mà có nước biển thuận tiện cho nó sống thì nó lại sinh ra 
đầu khác, chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra đuôi khác. 

Vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi 
mươi, tháng 10 mùng 5, là những ngày nước thủy triều dâng 


lên, những con rươi chui ra khỏi mặt đất (người ta gọi là nứt 
lỗ rươi) chính là để sống cuộc đời, tình ái. 

Những cánh ruộng gần bể lúc đó đầy rươi: con cái bụng 
căng lên những trứng, thèm khát ái tình như giống vật đến 
ngày “con nước”, không thể ngồi yên một chỗ, phải nhởn 
nha đi dạo chơi trong ruộng (và có khi quá chân đi cả ra 
sông), cũng như tiểu thư đi “bát phố” để kiếm kẻ giương 
cung bắn cho một phát tên... tình! 

Còn công tử rươi cũng nhân dịp đó trưng bảnh với chị em, 
tha hồ mà tán tỉnh, tha hồ mà gạ gẫm, nhưng “họ” không 
phải mất công gì cho lắm, vì rươi cũng như mình hiện nay có 
cái nạn... trai thiếu, gái thừa. Mười con rươi cái thì mới chỉ có 
một con rươi đực mà thôi: con đực chạy chung quanh rươi 
cái, lượn lờ uốn éo; con rươi cái, xúc động tâm tình, bài tiết 
những cái trứng ra ngoài. 

Con rươi đực cũng như con cá đực, rạo rực cõi lòng cũng tiết 
ra một thứ nước để bao bọc lấy những trứng đó của con rươi 
cái... rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng 
chưa chắc đã lạ hơn. 

Kết cục là con rươi đực chết (kiếp nam nhi có mong manh!) 
nhưng có một điều an ủi là đã để lại cho đời một kỷ niệm: 
những cái trứng chìm sâu xuống đất để sang năm lại sinh ra 
một lũ rươi con, nối dõi tông đường, lo việc hương khói nhà 
rươi và cũng là để làm một... món ăn đặc biệt cho những 
khách sành ăn nơi Bắc Việt. 

Khoảng thời gian trong một năm mà giống rươi từ dưới đất 
nhoi lên để làm nhiệm vụ ái tình, chính là quãng đời hoa 
mộng nhất trong kiếp con rươi vậy. 


Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy hoặc vừa cử hành xong 
hoặc đương cử hành thì loài người đã đem những cái lưới 
riêng (gọi là xăm) hay những cái vợt làm bằng vải mỏng vét 
cả đàn cả lũ cho vào thúng đem về. 

*x% % 

Rươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày. Vì thế, 
người ta chỉ bắt rươi về ban đêm. Muốn cho dễ dàng công 
việc, người ta - nhất là về vùng Hải Dương, Đông Triều - 
thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt rươi; rươi thấy ánh đèn, 
cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú đởn. 
Và kết quả là cả lũ cùng... chết vì tình! 

Đông Triều - thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt rươi; rươi 
thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để 
cùng nhau đú đởn. Và kết quả là cả lũ cùng... chết vì tình! 
Chở được về đến Hà Nội, con rươi tính ra ít nhất cũng đã bị 
tù đày trong năm, sáu tiếng đồng hồ. Nhiều con đã chết, 
nhưng cũng có nhiều con còn sống. Nhìn vào một thúng 
rươi, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau: xanh nhờ nhờ, 
đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi xám nhạt như màu bạc 
ô; tất cả quằn quại trong một thứ nhớt quánh như hồ. Nhớt 
đó, người ta gọi là vẩn, và chính cái vẩn đó đã nuôi sống con 
rươi trên cạn. 

Bây giờ, nếu ta bắt một con rươi còn sống mà đem thả 
xuống nước, ta sẽ thấy nó uốn cả mình đi mà lượn rất 
nhanh. Một phần bơi nhanh được như thế cũng là vì hai 
hàng lông tơ ở chung quanh mình; nhưng lông ấy không 
phải chỉ có công dụng đó, hơn thế, lông ấy còn là những 
“ăng ten” dẫn điện, những cái lông có tính cách rung động 


để cho con đực “mồi chài” con cái và để cho con cái “tống 
tình” con đực. 

Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm rụng hàng lông 
“tống tình” đó đi thì con vật bị “bỏ rơi” ngay, không những 
đờ đẫn ra như chết, mà lại còn bị đồng bào “phớt lạnh”. 

*k% % 


Tháng Chín, tháng Mười, thường thường trời bắt đầu rét, 
đêm nằm gần về sáng, đã phải dùng đến chăn bông. Những 
buổi chiều tà, ngồi ở cạnh mâm cơm có ánh đèn hồng rủ 
xuống, vợ chồng cùng ăn cơm có món rươi, cùng nghĩ đến 
những cuộc tình ái của loài rươi, đưa mắt nhìn nhau cùng 
nghĩ rằng trong khi ăn như thế là ăn bao nhiêu cuộc giao 
tình, mấy ai không thấy trái tim rung nhè nhẹ như dạo một 
bản đàn hòa âm... 

Này, con rươi không phải chỉ đẹp về lý tưởng như thế mà 
thôi; xét theo khoa học, nó lại còn có tính cách bồi bổ sức 
khỏe cho người ăn nữa đấy. 

Cách làm ra món cũng chẳng khó khăn gì lắm. Cần nhất là 
lúc làm lông phải dùng nước nóng cho già, quấy đều, nhặt 
cho hết rác, rồi rửa đi rửa lại nhiều nước cho thật sạch. Để 
ráo đi một lúc, bà có thể làm nhiều món để ông xơi, mà món 
nào cũng rất có thể ngon; nhưng thường thì có rươi, ta vẫn 
quen thưởng thức mấy món chính là chả rươi, rươi hấp, rươi 
xào, rươi nấu và rươi đúc với trứng. 

Riêng tôi, tôi thích ăn món rươi xào với niễng thái chỉ (nếu 
không có niễng thì dùng măng tươi hay củ cải). Vỏ quít thái 
nhỏ, ướp với nước mắm, hành tây đảo với mỡ thơm ngào 


thơm ngạt lên thì cho rươi vào xào chín rồi xúc ra; bỏ thêm 
mỡ vào chảo, đổ đồ độn xào lẫn với thịt dọi thái chỉ (đã luộc 
qua) cho tí muối vào nước luộc thịt, mười phần chín đến tám 
phần thì bỏ rươi vào, đảo lên cho thật đều... 

Mùi thơm tỏa ra lúc đó nịnh khứu giác của người ta đáo để 
nhưng mà đừng hấp tấp, hỡi người bạn sành ăn! Anh phải 
chờ cho chín kỹ đã (rươi có một đặc điểm là xào lâu không 
nát: trái lại, lại dai), bắc ra, đập trứng và bỏ hành hoa, trộn 
mau tay cho đều. 

Chao ôi! Đĩa rươi đó vừa mềm không khô, chế một ít dầu 
vừng, rắc mấy lá gấc thái nhỏ và mấy ngọn rau mùi vào, gia 
vừa hạt tiêu, để lên trên bàn, khói bốc lên nghi ngút mà ăn 
ngay thì nuốt đến đâu sướng đến đấy, không chịu được. 

Có nhiều người cho là trứng khét, làm hại mất mùi rươi, lúc 
xào cho nấm hương vào thay trứng. Lại cũng có nhà xào 
rươi ra nhiều nước, lúc ăn miếng rươi có ý nóng lâu hơn; 
nước chan lại ngọt, có ý thích thú hơn là ăn khô xâm xấp. 
Nhưng đã dùng rươi thì muốn ăn cách nào cũng thế, cần 
phải cho đủ cay mới được; ớt làm nổi hẳn vị rươi lên một 
cách thần tiên, ăn một miếng, húp một ít nước cho gia vị 
thật vừa, ta nghe thấy dâng lên một phong vị rất lạ lùng: 
béo, vừa đủ ngọt, không bùi hẳn như nhộng mà nhai lại hơi 
sừn sựt - và ta tưởng tượng như ta ăn những con ong non 
mới lấy ở khoái ra, thơm vừa vặn, không ngào ngạt nhưng ý 
nhị. 

Thêm vào đó, trần bì (vỏ quýt) thơm một mùi hăng hăng, lá 
gấc ngọt thoang thoảng, thìa là và rau mùi thơm cái mùi 
thơm của hoa cỏ đồng quê; tất cả nâng đỡ lẫn nhau, hòa 


hợp với nhau để tạo nên một hương vị thật tiết tấu, tưởng 
chừng như một bản đàn tuyệt diệu, chỉ thiếu một nét là 
hỏng cả. 

Phổ thông hơn cả là chả rươi. Rươi trộn với thịt băm, đập 
trứng, thìa là, thêm vài nhát vỏ quít băm nhỏ, tất cả ướp với 
nước mắm ngon, trộn đều, đổ vào chảo, rán nho nhỏ lửa 
thôi; món này thơm “chết mũi”, láng giềng, hàng xóm ngửi 
thấy không chịu được. 

Lúc ăn, cho tí hạt tiêu, điểm mấy cái rau mùi, dùng lúc 
đương nóng hổi. 

Rươi hấp ăn thanh hơn một chút: cũng thịt, hành củ, vỏ quít, 
thìa là và nước mắm (xin đừng quên dăm sáu tai mộc nhĩ 
cho thơm mà giòn) nhưng không dùng đến mỡ, chỉ trộn đều 
rồi hấp. 

Vì rươi là một món ăn hiếm có trong một năm lại được người 
ta yêu chuộng, nên nhiều nhà tìm cách giữ rươi để có thể 
gửi biếu xén bạn bè, quyến thuộc ở xa hay là giữ để ăn dần, 
thỉnh thoảng một chút, cho sướng ông thần khẩu. 

*x% x% 

Có thể giữ rươi theo hai lối: rươi rang hay là làm mắm rươi. 
Rươi rang mà muốn làm cho cẩn thận thì nên dùng nồi đất 
lót lá chuối rồi để rươi lên trên, rang đều tay một lát rồi lấy 
một cái nồi đất khác chụp lên, đốt rơm như kiểu nhà quê 
hầm cá; rươi lấy ra, giòn tan mà không khô, giữ được hàng 
tháng, muốn gửi biếu xén ai ở thật xa cũng được. 

Cái thứ rươi rang này, cho vào hộp đậy thật kín, gặp hôm 
nào gió hiu hiu, trời buồn buồn, lấy ra mà gói kiểu chả Sài 
Gòn, ăn với rau xà lách, thơm, mùi, tía tô, kinh giới, xương 


sông, chấm nước mắm giấm ớt, cũng hay đáo để. 

Nhưng mà thú hơn một bực là mắm rươi. Cứ đến mùa rươi, 
thường các bà nội trợ đảm đang vẫn đích thân làm một hai 
bình, đem ủ cho thật ngấu rồi cất đi thỉnh thoảng đem ra ăn 
với ruốc bông, rau cần, cải cúc, vỏ quít, thơm, mùi, lạc rang 
giã nhỏ, hành hoa, gừng và rau xà lách. 

Ăn như thế mà lại gia thêm thịt luộc ba chỉ, không thể nói là 
ngon được; phải nói là ăn “cứ tỉnh cả người ra”. Ăn như thế, 
không mất cái vị rươi ngòn ngọt lại phảng phất tanh tanh; 
mà có khi đang ăn sực nghĩ rằng mình đang được dùng một 
của trái mùa, ta sướng rợn lên như được đặc hưởng ân tình 
với một người đẹp ở một nơi u tịch, không ai hay biết. 

*x% % 

Đã có bao nhiêu bận, ngồi nhấm nháp miếng chả rươi thật 
kỹ, nghĩ đến cái ngon đậm đà của miếng quà đất nước, tôi 
đã nhớ ra rằng có bao nhiêu người con đất Việt như tôi, 
chẳng may lại không được ăn rươi - kẻ ăn rươi, người chịu 
bão - hay không biết ăn rươi! Tôi thấy tiếc cho họ, mà lại 
ngậm ngùi một chút. 

*kx% % 

Không phải chỉ có y học phương Đông mới nhận thấy rằng 
rươi có tính chất ôn, ăn vào thêm sức khỏe; ngay khoa học 
mới, phân tách con rươi, cũng thấy rằng rươi bổ lắm - mà cái 
phần bổ của nó nếu có kém thì chỉ kém lòng đỏ trứng, ngoài 
ra hơn hết các món ăn bổ khác. 

Thật thế, một món ăn có nhiều chất lân, chất cái và tới mười 
một phần trăm chất đạm, không phải là lúc nào cũng tìm 
thấy dễ dàng đâu! Chính vì nó có một tính cách rất bổ như 


vậy, cho nên những người nào ngúng nguẩy, ho sốt, trẻ con 
cam sài đều không nên ăn, mà những người mới yếu dậy ăn 
cũng độc. 

Ngay những người bình thường không được khỏe lắm, ăn 
rươi cũng có thể không chịu, sinh đầy. Muốn chế hóa cái đầy 
đó, sả-chi-du (essence de citronnelle) là một môn thuốc hiệu 
nghiệm. Vì thế càng nghĩ, ta lại càng thấy rằng làm món 
rươi, tự các cụ ta truyền lại, phải có vỏ quít (trong có chất 
dầu chanh) thật là tài đặc biệt, vì không những vỏ quít đã 
làm dậy mùi rươi lại có tánh cách chế hóa cái độc của rươi 
đi, ta có thể ăn nhiều một chút mà không hại đến con tì, con 
VỊ. 

Nghĩ đến sự tài tình đó của người, ta không khỏi lạ cho cái 
khéo của Trời. Ờ mà lạ thật, cứ có rươi là có quít; rươi và quít 
cùng tốt đôi; không có món rươi nào mà lại có thể làm 
không vỏ quít. 

*x% % 

Nhưng tài tình hơn cả là cùng con rươi mà ăn khác món thì 
các gia vị cũng phải chế biến đi một chút mới ngon. Chả rươi 
không phải dùng lá gấc và gừng; rươi hấp phải có mấy cái 
tai mộc nhĩ; rươi xào phải có thìa là mới xong; nhưng đến cái 
mắm rươi ăn với hôm he bông tại sao không có rau cần và 
cải cúc thì hỏng kiểu? 

Riêng tôi không thể nào quan niệm được một bữa mắm rươi 
“ra dáng” mà lại thiếu hai món rau quan yếu đó. Thiếu nó, 
thật y như một người đàn bà đẹp mà vô duyên: tẻ lắm. 

Trái lại ăn một bữa mắm rươi đủ vị, không những ngon 
miệng mà lại đẹp mắt nữ: mắm rươi ở dưới bát, tôm he xé 


thật bông ra phủ lên trên, trông như một bát san hô, thế rồi 
đến lúc ăn, gắp đủ các thứ rau vào bát, rải mắm lên trên. 
Màu mắm vàng tươi nổi bật hẳn lên trên màu trắng trong 
của men bát, màu xanh mát của rau, màu vàng nhạt của 
gừng và màu vàng thẫm gần ngả đỏ của vỏ quít, ai không 
biết ăn mắm mà trông thấy cũng phải thèm lên thèm xuống. 
Ăn mắm sống mãi mà chán thì đem chưng lên. Chưng mắm 
với trứng, gia một cùi dìa đường tây vào rồi khuấy lên như 
khuấy bột, mắm gần đặc thì cho vỏ quít, lạc rang vào. 

Thứ mắm chưng này cũng ăn với rau sống, nhưng gia thêm 
một hai nhánh tỏi tươi thì lại càng nổi vị hơn. Thơm gọi là 
nức mũi! Người ốm phải ăn kiêng, lắm lúc thấy không chịu 
được, cũng cố đòi ăn một miếng. 

Nhưng mà coi chừng đấy nhé! Một, hai miếng mắm ăn vào 
tưởng là chiều ông Thần Khẩu tí ti chẳng có gì quan hệ, ấy 
thế mà chưa biết chừng chỉ chiều hôm trước, sáng hôm sau 
là thấy kiến hiệu ngay. Nhất là đàn bà mới ở cữ thì lại càng 
nên thận trọng. 

“Chín tháng ăn rươi, mười tháng ăn nhộng”, qua câu tục ngữ 
đó có phải các cụ muốn khuyên những người đàn bà ở cữ 
mà kiêng chưa được đủ chín tháng thì đừng nên dùng món 
rươi chăng? Hay đó chỉ là câu: “tháng Chín ăn rươi, tháng 
Mười ăn nhộng” mà dân gian truyền khẩu rồi hóa ra sai lạc. 
Dù sao, ta cũng thấy món rươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt 
Nam. Nội trong các món ăn thuần túy của đất nước tôi nghĩ 
rằng có lẽ món rươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn 
nghệ bình dân; không những rươi đã làm chủ đề cho nhiều 
câu tục ngữ phương ngôn, mà lại còn là một thứ thách đố, 


một đầu đề khuyên răn, một phương pháp xem thiên văn 
của những người dân chất phác. 

Này, cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có món ăn nào trên thế giới lại 
được nhắc đến nhiều và được dân gian thi vị hóa đến như 
thế hay không? 

Ấy thế mà rươi lại không phải là một món ăn đắt đỏ. Một lọ 
mắm rươi, nào có đáng bao lăm; nhưng có ai đã từng xa 
vắng cố đô lâu ngày, bặt tin nhạn cá, mà một buổi sáng bất 
thần có người gửi đến cho một lọ mắm rươi nho nhỏ gói vào 
trong mảnh giấy bóng kính màu hồng thì mới có thể quan 
niệm được hết cái đẹp của rươi và tất cả thi vị của đất nước 
tiềm tàng trong đó. 

Không cần phải thư từ gì kèm theo dài dòng. Chỉ một chữ 
nhỏ thôi và một lọ mắm, người nhận được quà có thể mủi 
lòng, chảy nước mắt vì có lẽ không có thứ quà gì nhắc nhở 
ta nhiều kỷ niệm đằm thắm và sâu xa đến thế. 

Nước ta là một nước sống bằng nghề nông, mà rươi là một 
sản phẩm của ruộng đất bao la Bắc Việt, cũng như là cốm. 
Nhưng mà ở xa nhà thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhè nhẹ, 
thấy ruốc hay trà mạn sen thì lòng nặng nhớ nhưng mà vẫn 
vui tươi, tại sao cứ thấy rươi thì lại buồn rã rượi? 

Tôi nghĩ tại cốm, tại trà, tại ruốc... là những quà phong lưu 
mà đẹp cao sang, nhưng rươi thì trái hẳn đẹp một cách quê 
mùa, bình dị, đẹp cái mảnh đất hiền hòa của xứ sở ta. 

Trông thấy cốm, ta nhớ đến những dải thóc nếp hoa vàng 
man mác, có những cô gái vừa hái vừa làm; trông thấy trà 
mạn sen, thấy ruốc, ta nhớ đến những người mẹ già thương 
con, những cô em gái thương anh, những người yêu thương 


người yêu, ngồi giã ruốc, sấy chè gửi cho nhau; nhưng đến 
món mắm rươi!... 

Màu vàng tái của mắm rươi nhắc ta nhớ lại màu đất của 
đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim, 
vì hình ảnh của những người làm ruộng chân lấm tay bùn ở 
dưới mưa dầu nắng lửa. Nhớ anh em khôn xiết, thương đồng 
bào bao nhiêu! Ăn một miếng mắm ở phương xa, bao nhiêu 
là kỷ niệm đất nước cũng ởi theo luôn vào lòng mình: người 
khách tha hương thấy đồng bào tuy là cách mặt mà vẫn 
thương mình, vừa cảm động, vừa thương thân, sao cho khỏi 
vừa mừng, vừa tủi? 

Tôi còn nhớ những người ở tản mác dưới những phương trời 
xa lạ cả Âu lẫn A, hồi trước chiến tranh vẫn gửi những lá thư 
về nhà nói với mẹ, với chị “cho xin một lọ mắm rươi”, và tôi 
thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi hạ bút viết 
nên câu đó. 

Ờ mà, ở Tàu, ở Nhụt, ở Pháp, ở Anh, nào thiếu gì đâu những 
quà ngon của lạ, mà sao người khách tha hương vẫn cứ đăm 
đắm nhớ đến “cái món ấy” của quê nhà? 

Thì ra dù quan sơn cách trở, giữa người dân lưu lạc và đất 
nước bao giờ cũng có những dây hữu ái nối hai thâm tình lại 
với nhau. 

Và khi nghĩ rằng mối dây liên lạc đó không phải là vàng mà 
cũng chẳng phải là bạc, không là chủ nghĩa này, lý thuyết 
nọ mà cũng không là giải pháp ấy, phái đảng kia, nhưng chỉ 
là một con rươi, một chút rươi làm thành mắm, tôi thấy 
muôn hoa ở trong lòng hé cánh như những bàn tay búp bê 
vẫy gọi nhau và tôi muốn cúi đầu xuống cảm ơn - cảm ơn 


bất cứ ai - đã cho người mình có con rươi, biết ăn rươi, và 
làm được những món rươi ăn thích thú và thơm ngon đến 
thế! 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
NGÔ RANG, KHOAI LÙI 


Đừng ai bảo ngô là món quà của người nghèo mà phải tội 
với Trời. 

Đã là món ngon thì có ai cấm ai đâu? Ngày xưa, một hai xu, 
bây giờ một vài đồng bạc mua dăm bảy bắp ngô hoặc luộc, 
hoặc nướng mà ăn thấy ngon lành thì chẳng là đủ quá rồi 
sao? Hà tằng gì lại cứ phải đắt tiền mới được? 

Bây giờ, cứ mỗi khi rét về, ngồi ở trong nhà êm ấm mà nghe 
lất phất mưa gió ở bên ngoài, tôi thỉnh thoảng hay nhớ lại 
ngày xưa, còn bé, tối đến cứ ra ở dưới gốc đèn dầu Hàng 
Trống, mua ngô nướng về ăn. Tiền, chẳng có bao nhiêu: nửa 
xu hay một xu là cùng. 

Mua được đến ba bốn cái ngô nướng về ăn - cầm ấm cả bàn 
tay, mà ăn thì ngọt mà thơm phưng phức. Ở ngoài kia, phố 
vắng, thỉnh thoảng có một cái xe sắt lạch cạch đi mỏi mệt 
trên đường lầy lội những bùn. Gió cứ lạnh tê đi. Mình học 
xong rồi trèo lên giường trùm chăn kín cả đầu, giở ngô 
nướng ra mà lấy từng hột để ăn cho một mình mình, và chỉ 
một mình mình biết, kể thì hơi “tồi” đấy, nhưng mà sướng. 
Mà có thế mới thật cảm giác được hết cái thú ăn ngô nướng 
và mùa đông! Ngay từ lúc đương nướng ngô, mình đứng 
nhìn cũng thấy đã ấm áp cõi lòng rồi: một cái hỏa lò làm 
bằng hộp bánh bích qui đã rỉ, một chút than tàu vừa hồng 
và một cái quạt nan. Chỉ có thế thôi. Người bán hàng cho ta 


chọn lấy bắp ngô, tùy thích. Ngã giá. Ngô được đặt lên trên 
lÒ. 

Người bán hàng vừa quạt nhè nhẹ, vừa xoay bắp ngô đều 
tay cho vừa vặn, không sống mà cũng không cháy trông cứ 
dẻo quẹo đi. Than trong lò kêu lép bép. Thỉnh thoảng, một 
tia lửa bay ra bên ngoài như những ngôi sao vi ti đổi ngôi. 
Ngô chín dần, kêu lên khe khẽ như những con ong non chui 
ở trong vú khoái ra ngoài vậy. 

Anh có thể tưởng tượng được mùi thơm lúc đó lừng lên đến 
mực nào không? Nướng ngô ngoài phố, mà ngồi ở trong nhà 
cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. 

Ta nghĩ đến những cái bắp trắng ngần nổi lên trên những 
ruộng ngô bát ngát, những cái bắp căng nhựa sống như da 
thịt của những cô gái đẹp dậy thì, trắng như thế mà cũng 
nõn nà như thế. Da thịt đó gặp ái tình nở hoa như thế nào 
thì cái bắp trắng ngần kia được ngọn lửa hồng tươi sưởi ấm, 
trong phút chốc, cũng căng mọng lên như vậy. 

Ôi, có ai nhấm nháp mấy bắp ngô nếp thật non, nướng vừa 
chín đến, hãy bảo cho tôi biết có phải là nó ngọt thoang 
thoảng y như sữa một thôn nữ lành mạnh không? Hơn thế, 
nó lại âm ấm, dìu dịu, thỉnh thoảng lại gợn lên mấy cái vỏ 
mong mỏng, nhai kỹ có một thú kín đáo lạ cho những hàm 
răng cứng rắn. 

Ngô luộc không thơm lừng lên như ngô nướng, nhưng thơm 
một cái thơm dìu dịu như lời hò hẹn của hoa bưởi nở bên 
những ngôi miếu thần linh. 

Ngô tẻ ăn hơi bứ, ngọt một cái ngọt hơi sắt, nhưng ngô nếp 
thì mềm, nhai cứ lừ răng đi, mà cái ngọt của nó thì “trinh 


tiết” quá. Thú nhất là ăn thứ ngô này lúc vừa ở nồi đổ ra, 
trên toàn bắp hãy còn óng ánh nước luộc ngô, ngọt dịu. 
Nhưng mà đừng ăn nhanh quá mất ngon, mà có khi răng lại 
nhai cả phải lưỡi, dắt kẽ răng, rất phiền. 

Ăn ngô là phải ăn thong thả, từng hạt một, nhấm nháp cẩn 
thận để nghe cái thú sữa ngô thấm đượm vào môi, vào lưỡi 
mình. Đặt môi lên bắp, ta có cái cảm giác ấm áp mà lại dịu 
dàng như môi đặt lên môi cùng hòa một nhịp thở chung tình 
vậy. 

Nhưng ngô rang thì không thế; ngô rang là một người đẹp ác 
liệt trong khi ngô luộc là một cô gái nhu mì; ngô nướng có 
duyên thầm lẩn bên trong thì duyên của ngô rang bong cả 
ra ngoài. 

Có những ngày mùa đông hiu hắt, mây nặng những biệt ly, 
mưa gió gieo tiếc nhớ, đem lại cho lòng những nỗi buồn u 
ẩn, gần như vô cớ, lên lầu rồi lại xuống lâu. Anh hãy thử 
tưởng tượng giữa hoàn cảnh mang mang buồn như thế mà 
tự nhiên vợ ở đâu lại mang đến cho mình một mẻ ngô vừa 
rang xong, thơm ngào thơm ngạt cả nhà lên, có phải tự 
nhiên lòng anh đương lạnh bỗng ấm hẳn lên không? Thật là 
món quà kỳ lạ! 

Tiền chẳng đáng bao lăm mà có khi làm cho ta hé thấy cả 
một chân trời an ủi! Mẻ ngô để ở bên cạnh ta mời chào mới 
thắm thiết làm sao! Hột nào cũng nở bung ra, trắng mươn 
mướt như những cánh hoa mai hàm tiếu, phô phang kín hở 
nhụy vàng... 

Vốc một nắm nhỏ vào tay, anh sẽ thấy khí ấm truyền vào 
trong người anh như thương yêu của một người tình mới, 


dâng hoa lòng buổi ban đầu. Ta muốn trùm chăn yên lặng 
để tận hưởng phút giao cảm đó cho thật mê mệt, thật say 
sưa, mà không phải động đậy một tí gì. 

Duy có bàn tay thỉnh thoảng lại bỏ ra ngoài để nắm một 
nắm khác, nhai châm chậm, nhai từ từ, cho cái bùi cái ngậy 
thấm thía vào lòng ta như thể tơ hồng quấn quít. 

Ờ mà thật thế đến cái bùi của ngô rang ăn mùa rét thì thật 
là quái ác. Cái bánh “bít cốt” tẩm “bơ” ăn cũng bùi thật, 
nhưng thấm vào đâu với ngô rang, ăn bùi đã đành rồi, mà 
ăn xong lại càng thấy bùi hơn. Ăn thử mấy hạt, người ta lại 
muốn ăn thêm, ăn thêm rồi lại muốn ăn thêm mãi, kỳ cho 
đến mỏi răng. Ngô rang có một sức quyến rũ thật tình kỳ ảo. 
Người Tàu có cái hạt dưa, cái phá sa, chẳng cần phải mời thì 
ai trông thấy cũng cầm lấy ăn tự nhiên; ta có cái ngô rang 
cũng thế, cứ trông thấy là phải vớ lấy dăm bảy hạt “ăn chơi” 
một chút cho thơm - miễn là ông không... móm! 

*x% % 

Tôi còn nhớ mãi những buổi tối mưa phùn gió bấc ở trong cái 
làng đồng chiêm lây lội, lúc còn tản cư vùng Hà Nam. Rét 
năm ấy có thể bảo là rét nhất nước ta: tối đến, nhà nào nhà 
nấy đóng cửa lại, sang bên tôi đốt mấy cây “gộc” thật to ủ 
trấu, ngồi sưởi ấm. Quà nhà quê chẳng có gì, nhưng thấy họ 
sang chơi mà mang theo sang biếu mình một rá con ngô 
rang, ủ thật kín bưng, thì mới có thể biết là lòng người ta 
thương yêu nhau đến chừng nào. Ăn cái hạt ngô như thế mà 
cảm động, mà thấy ngon quá chừng là ngon, chỉ sợ hết mất 
thì tiếc quá. 

Chui vào chăn bông... mà “hầm” đi! Chong ngọn đèn xanh 


lên, vừa nhắm nhót từng hạt vừa tìm đoạn sách nói về Tào 
Tháo lập xong thế trận “liên hoàn” cầm ngang ngọn giáo 
trông ra sông Xích Bích ngâm thơ, thì mình tự thấy mình - 
một kẻ phàm phu - trong một lúc cũng có một tâm sự hào 
hùng như nhân vật trong cuốn truyện! 

Nhưng ta đừng tưởng rằng ngô chỉ ăn về mùa rét - và chỉ ăn 
về mùa rét mới ngon. 

Cái văn hóa Âu Tây tài quá, không thể nào ngờ được. 

Này, đến cả cái ngô tươi là thế mà họ cũng vào trong hộp 
kín đấy, để cho ta mua về ăn suốt bốn mùa. Các tiệm cao 
lâu lấy ngô đó làm “Ngô cáy dùng” ăn ngọt đáo để, nhưng 
riêng tôi không thích gì bằng mùa hè, trời oi bức, thỉnh 
thoảng buổi trưa lại dùng một chén chè ngô nho nhỏ. 

Đã đành chè đó không phải làm bằng ngô đóng hộp. Ngô 
này là thứ ngô nếp thật non, hãy còn tươi hơn hớn vừa mới 
bẻ ra, cái áo ngô trông như lụa, mịn màng, óng ánh như 
cánh con ve sầu. Hỡi người tình duyên dáng! Bà xát kỹ cái 
ngô đó rồi lấy bột hoàng thanh hay bột sắn nấu lên, gia cho 
thật vừa đường tây - đừng ngọt quá - và dâng lên cho người 
chồng mới cưới một bát ăn cho mát ruột, và hãy bảo cho tôi 
biết con mắt của chồng nhìn vợ ra thế nào... 

Nước chanh, nước đá nào bằng, mà thạch đỏ, phù linh cấu 
nào bằng! Chè nuốt đến đâu, lòng cứ mát rười rượi lên đến 
đấy. Vị ngọt của chè đó không thể có một thứ quà mùa hạ 
nào mặc nhiên so sánh được mà nó lại còn thơm ngan ngát 
như hương hoa, mà nó lại bùi kín đáo, mà nó lại còn đem 
đến cho người dùng cảm tưởng là bổ béo làm sao! 

*x% % 


Chè khoai lang ăn cũng mát lắm, nhưng cái mát có ý thô 
hơn, ăn lại bứ. Tuy vậy, mùa hè ăn một bát chè khoai, nấu 
vừa, đừng ngọt quá, cũng là một cái thú thanh tao, mà lại 
giải được nhiệt trong người. 

Khoai lang luộc lên, ăn cũng ngon nhưng không ăn được 
nhiều vì bứ, nhất là cái thứ khoai bột, bóc vỏ trông thật đẹp. 
Khoai trong có ý đỡ bứ hơn, nhưng thường thường thì lại 
không đậm đà như thứ khoai nghệ vàng thắm màu hổ 
phách, dễ ăn hơn nhiều. 

Tôi thích được trông thấy những mẻ khoai luộc vừa mới đổ ra 
rá, để chờ cho ráo nước; những củ khoai bụ bẫm, nằm 
chồng lên nhau, tỏa ra một thứ khói xanh xanh làm bạt cái 
màu vỏ khoai đỏ tím - một màu ao ước của những họa sĩ ưa 
dùng những màu sắc cầu kỳ. 

Cầm lấy một củ, nhìn nó “lên mặt nhựa” sanh sánh cả ngón 
tay, ta mới có thể cảm giác được rằng ăn ngay lúc đó một 
củ, với tất cả những nhựa sống tràn trề, kể cũng là một cái 
thú không nhỏ vậy. 

Êm đềm hơn một chút là khoai sọ luộc, bóc vỏ rồi ăn, chấm 
với đường ta hay muối vừng. Những củ cái ăn bùi lắm; củ 
con mềm; nhưng muốn thưởng thức cho được hoàn toàn cái 
ngon, cái bùi của nó, ta phải đợi hôm nào dùng món canh 
cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ, ôi chao, ngọt cứ như 
thể đường phèn vậy. 

Có người sành ăn cho rằng khoai sọ, chỗ nào hư đừng nên 
cắt bỏ đi, vì trái lại, ăn bùi. Tôi đã có dịp thử rồi thì thấy lời 
nói đó cũng có nhiều phần đúng; nhưng đến cái thứ khoai 
lang hà, khoai lang rím thì thật quả không thể nào chịu 


được. 

Khoai lang, chỉ có đem lùi vào than tro hồng mà ăn thì thú 
tuyệt trần. Chúng ta, có ai lúc nhỏ lại không từng khổ lên 
khổ xuống vì nước khoai? Có khi cháy cả tay, có khi nẻ cả 
mặt, có khi bị mắng ra mắng vào, nhưng cứ động nhà có 
khoai thì thế nào cũng lấy cho kỳ được một hai củ dấm vào 
than tro nóng. 

Ấy là vì ăn cái thứ khoai lùi này sướng lắm: chỉ mới kều ở 
trong lò ra, đã nức mùi thơm lên và làm cho ta thèm rồi. 
Phủi những tàn tro đi, bóc vỏ ngoài ra, bẻ từng miếng bỏ 
vào trong miệng, nó tan ra như bánh đậu xanh - nhưng vị 
ngọt của nó không nhân tạo như đường, mùi thơm thì đậm 
đà hơn sắn lùi, hiền hậu hơn cháy cốm còn cái bùi của nó thì 
dịu lành, không rực rỡ như “phá sá” hay trầm trầm như nhân 
trám. 

Ấm áp quá chừng là ấm áp! Nhưng thưởng thức khoai lùi, 
phải tìm chỗ nào cháy mà ăn thì mới biết chân giá trị của nó 
ra sao. Cháy cứ vàng ửng ra như má một người đàn bà đẹp 
chịu khó tắm nắng luôn trên bãi biển! 

Màu vàng đó, cứ trông cũng đã thấy ngon rồi. Huống chỉ ăn 
vào nó lại bùi trội hẳn lên, mà cái bùi đó lại quyện ngay với 
mùi thơm thành một “đại thể” tiết tấu, còn chê trách vào 
đâu được! 

Nếu tôi có một quyền hành gì trong tay, tôi phải xin vả một 
roi vào cái miệng anh hay rượu nào đó chẳng biết, không 
biết nghĩ ngợi thế quái nào mà lại dùng khoai lùi để... đưa 
cay! 

Khoai là thứ không thể nào dung được rượu. Nó mươn mướt 


như da người con gái mà lại gả ép cho rượu là một thứ men 
nồng - dù là rượu sen, rượu cúc hay rượu mẫu đơn đi nữa - 
các bạn đã thấy sự gượng gạo, sự lệch lạc, xiêu vẹo thế nào 
chưa? 

Tôi thấy rằng khoai lang lùi - mà cả khoai sọ lùi cũng thế - 
chỉ có thể ăn rất mộc mạc, lúc bụng hơi hơi đói và ăn nhấm 
nháp, rẽ rọt, có ý để cho hơi hơi thiếu, cho thèm... 

Mùi thơm và vị bùi của khoai sẽ còn phảng phất lâu lắm 
trong vị giác và khứu giác ta, làm cho ta yêu hơn những 
ruộng khoai ở nhà quê mỗi khi ta có dịp cùng một người 
thương qua đó. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 


GỎI 
Không biết từ miền Trung vào đến đất Cà Mau, những ngày 
nóng bức, bà con có món ăn gì đặc biệt Việt Nam mà mát 
ruột không? 
Ở Bắc, cứ vào khoảng hết xuân sang hè, tiết trời bắt đầu 
nóng nực, tôi thường hay nghĩ đến một món ăn xét ra cũng 
có nhiều thích thú: món gỏi cá sống - một món ăn đặc biệt, 
mà các gia đình cũ kỹ ở đây vẫn ưa dùng. 
Chỉ ngại có một điều là ăn được một bữa gỏi, cần phải tốn 
công xếp đặt, mua bán; mà không phải là người đàn bà nào 
bây giờ cũng có thể lo liệu chu tất được cho chồng con một 
bữa gỏi hoàn toàn đâu. 
Nhưng vì gỏi cá sống có một phong vị đặc biệt, nên dù ở vào 
những gia đình mới hoàn toàn, có những người đàn bà, con 
gái thích ăn “bít tết” và “bút xêalaren” hơn là ăn đồ Việt 
Nam, vẫn có người đàn ông tha thiết với phong vị đất nước 
tự tay sắm sửa lấy cho kỳ được một bữa gỏi sinh cảm để 
thưởng thức cho đỡ nhớ - dù rằng sắm sửa được một bữa 
“chén” như thế đã tổn thất lắm công phu. 
Tôi hãy còn nhớ mãi hồi tản cư, miếng ăn thường kham khổ, 
thịt ít nhưng ao hồ cá lại nhiều, cái món gỏi cá đó kể đã 
được nhiều người dùng đến. Ăn ở nhà quê món đó không 
cầu kỳ, mà rau cỏ lại sẵn, nên cũng không mất công nhiều 
quá. 


Ở Hà thành khác hẳn. Riêng cái việc mua được thứ cá còn 
sống hay ít ra cũng còn tươi, đã là một việc khó khăn rồi; ấy 
là chưa kể rằng nhiều thứ rau lại thiếu thốn hoặc không có 
nữa, thành thử ăn mà không được hoàn toàn như ý muốn, 
lắm khi bực mình, mất cả ngon. 

Là vì ăn cái thứ gỏi cá sống, điều đáng chú ý nhất là rau, mà 
rau không phải chỉ có một hai thứ như ăn nộm hay vài bốn 
thứ như ăn chả: nhưng có đến mười thứ - mà hầu hết là 
những thứ rau, lá cầu kỳ như lá sung, lá ổi, lá cúc tần, lá 
đơn, lá vông, lá sắn, rau húng láng, rau thơm, rau mùi, tía 
tô, kinh giới... 

Ngần ấy thứ rau phải đủ, thứ nọ đỡ cho thứ kia thì gỏi mới 
hoàn toàn. 

Riêng nhìn những thứ rau đó rửa sạch, đặt vào khăn khô, 
vẩy thật kỹ cho ráo nước rồi bày vào trong những cái đĩa 
trắng bong, ta cũng đủ thích mắt và thấy mát rời rợi ở trong 
lòng. Nhưng cái mát đó chưa thấm vào đâu với cái mát lúc 
người nhà bưng đĩa cá sống lên để vào giữa cái “vườn hoa” 
xanh ngát đó: miếng cá trắng cứ nõn ra, trông vừa nục nạc 
mà lại vừa khô ráo, gợi cho ta cảm tưởng như được nhìn 
thấy một người đẹp vừa tắm nước thang lan đi thơ thẩn 
trong một huê viên đầy mộng. 

Tôi đã từng thấy có nhiều người hễ nói đến gỏi cá sống thì sợ 
tanh, tưởng chừng không thể nuốt cho trôi một miếng, 
nhưng hễ trông thấy một mâm gỏi bày ra thật đẹp, thì 
thưởng thức xong một miếng, người ấy lại đòi ăn hai và tỏ 
vẻ ngạc nhiên là tuyệt không thấy mùi tanh tưởi. 

Ấy bởi vì cá ăn gỏi tuy là sống, nhưng thực ra thì đã chế biến 


cho tái rồi, lại thêm có những gia vị làm cho mất mùi tanh 
của cá đi, thành thử ra đến lúc ăn thì chỉ còn thấy có mùi 
thơm của cá, béo mà béo thanh, hương vị ngọt mà lại ngát, 
ăn mát mà lại không thấy chán. 

Có lẽ một phần cũng vì thế nên không phải bất cứ thứ cá 
nào cũng có thể dùng để ăn gỏi cá đâu. Cá ăn gỏi phải là cá 
quả hay là cá chép, đừng bé quá mà cũng đừng to quá, độ 
bằng bàn tay là vừa. 

Cá đó làm xong, phải treo lên cho ráo nước rồi để lên trên 
thớt thật khô, mổ ra, lạng lấy miếng cá nạc, bỏ da đi. Giai 
đoạn thú vị nhất trong việc ăn gỏi là bắt đầu từ lúc lấy giấy 
bản trắng như ngà thấm ráo nước ở trên mình từng con cá 
rồi lấy dao sắc thái cặp díp cá ra từng miếng theo chiều 
ngang miếng cá. 

Tôi đã từng được dự một bữa gỏi sinh cầm của một vị quan 
già về hưu, ăn thật cầu kỳ mà thú. Cá diếc nhỏ bằng một 
ngón tay, mua về, đem thả bể một ngày một đêm, rồi vớt ra 
cho vào một cái thống Giang Tây to vừa người ôm, đầy một 
thứ nước mưa trong vắt. Trên bàn ăn, các thứ rau và gia vị 
soạn sửa đâu vào đấy cả rồi, khách ngồi vừa ngắm cá bơi lội 
thung thăng trong thống, vừa nhắm rượu. 

Ở trước mặt mỗi vị, có một cái vợt bằng nửa bàn tay. Khách 
ăn lấy các thứ rau cho vào bát, cầm vợt xúc một con cá nhỏ 
bé đương bơi lên, rồi lấy giấy bản lau khô đi, đoạn, cứ 
nguyên con cá như thế cho vào miệng, ăn với rau sống, rưới 
một thứ tương đặc biệt. 

Nhiều người không thể ăn được thế, vì sợ tanh nhưng theo 
các vị đã ăn quen thì ăn như thế mới là tận hưởng cái vị của 


cá, mà mới thật là hoàn toàn giải nhiệt. 

Thường thường, cá sống ăn gỏi, trước khi đem ra thưởng 
thức, thường được ướp vào một bát tỏi, gia một chút muối 
rang, một chút đường, hồ tiêu và thìa mỡ nước. Tất cả 
những thứ đó cùng với cá đều được trộn đều lên; độ nửa 
tiếng đồng hồ thì cho vào cá một chút muối diêm tán nhỏ, 
một chút nước giềng trộn đều; xong đâu đấy, để nghiêng cái 
bát cho nước chảy ra rồi lấy đũa đem cá bày trên đĩa. 

Nhưng làm cho bữa gỏi nổi vị một phần lớn chính là nhờ cái 
thứ nước giấm mà người nội trợ đã để vào đó rất nhiều công 
phu. Làm cũng hơi cầu kỳ một chút. 

Lòng cá bỏ mật, ken, rửa sạch, băm nhỏ với gừng, tỏi, ớt rồi 
trộn với vài thìa lạc rang giã nhỏ, một thìa vừng trắng rang 
thơm cũng giã nhỏ, rồi cho một thìa bỗng rượu hầm và một 
thìa mật mía. 

Tất cả những thứ đó xào cả lên cho đều tay với hai thìa mỡ 
nước, một thìa nước mắm và một nửa bát nước lạnh đun sôi. 
Gỏi ăn có một cái thú đặc biệt là có nhiều mùi vị cay, đắng, 
chua, ngọt, ngái, hắc, mặn, đủ cả; thỉnh thoảng lại bùi cái 
bùi của chất lạc, chất vừng, và của chất bánh đa nướng - 
chất bánh đa vẫn dùng ăn với chả cá - thơm thoang thoảng. 
Mỗi miếng cá, ăn với một miếng bánh đa và với đủ mặt rau, 
rưới giấm xâm xấp vừa đủ nóng, ăn như thế quả là một thú 
thanh nhã, đậm đà mà không béo ngấy - dùng mãi không 
biết chán. 

*kx% % 

Nhưng gỏi không phải là chỉ ăn với cá. Ai sợ tanh có thể 
thưởng thức nhiều thứ gỏi làm với gà, với tôm, với dạ dày, 


với cua, với trứng sam, với lươn, chạch, hay thịt lợn. 

Riêng tôi, ăn gỏi gà tôi thấy thích thú hơn là phở gà, có lẽ vì 
bún “đi” với thịt gà và các gia vị như hạt tiêu, hành và các 
thứ rau như xà lách, thơm, mùi và lạc rang hòa hợp với nhau 
hơn. 

Lúc ăn, gắp thịt gà xé nhỏ, chan nước dùng rồi đệm rau và 
bún cùng lạc rang giã nhỏ. Lối ăn đó thông thường. Có nhiều 
người muốn đổi vị gỏi gà, còn làm theo phương pháp sau 
này: thịt gà giò lấy nạc, thái chỉ, đun nước sôi chần qua, vắt 
ráo nước; rau cần tây lấy chỗ non nhúng vào nước sôi; hành 
tây thái chỉ: mấy thứ đó trộn đều, rưới nước mắm, đường, 
tỏi, ớt, trên rắc lạc rang giã dối rồi chan, ăn. 

Gỏi bao tử (tức là dạ dày lợn) cũng làm theo phương pháp 
làm gỏi gà vừa nói, ăn với một vài thứ rau thôi cũng đủ; 
nhưng gỏi nham cua đồng thì cần nhiều rau, không kém gì 
gỏi cá sống - mà trong đó ta không thể nào quên được khế, 
chanh, kinh giới, tía tô, rau răm, ngổ, húng láng và lá lộc. 
Giấm để chấm thứ gỏi này làm với bỗng rượu, cà chua, ô 
mai, đường, thảo quả tán ra, đun chín với mỡ nước. 

Tôi còn nhớ lúc tản cư, ở những vùng quê nhiều hồ ao, có 
lắm giống sinh cầm, thỉnh thoảng lại thay đổi lối ăn gỏi cũng 
là một cái thú để tiêu phí thì giờ và chiều khẩu cái của 
chúng ta một cách nên thơ vậy. 

Gỏi trứng sam, làm khéo - đừng để dập mật và ruột sam - ăn 
mát và ngọt; gỏi sườn lợn, bóp thính và giã tỏi cho vào trộn 
đều với lá lộc và nước chấm, ăn sậm sựt mà lạ miệng; gỏi 
tôm nhúng giấm dùng với bánh đa, rau và tương ngọt ăn 
thơm ngát, bùi, hơi béo, nhưng không vì thế mà không mát 


ruột. 

Người Hà Nội không ăn gỏi cá thiết linh mấy khi và gỏi 
nhệch, gỏi lươn, chạch, nheo, trê cũng không được người ta 
ưa lắm; nhưng một đôi khi có ai ở đường rừng về làm quà 
cho một chút thịt nai mà ta rỗi thì giờ làm một thứ gỏi nai 
(gọi là nai nhúng lối Lào) âu cũng là một thú khiển muộn lý 
thú và... lạ miệng. 

Ăn thứ gỏi này, không cần phải nhiều rau lắm, nhưng không 
thể thiếu được rau húng láng và hành tây. 

Thịt nai sống, lựa chỗ nạc, thái mỏng để ra trên đĩa - Lúc ăn, 
nhắc cái hỏa lò con đặt lên trên bàn, trên để một cái xoong; 
trong xoong có nước giấm đun sôi. Khi ăn, nhúng thịt vào 
trong nước giấm, cho thịt tái, rồi ăn với các thứ rau và chấm 
với tương Lào làm bằng nước mắm, nước cốt dừa, xả, ớt, 
đường và lạc rang. 

Lối gỏi Lào này nhắc ta nhớ đến tả pí lù của người Tàu, 
nhưng thanh hơn và thường ăn về mùa rét; ngoài ra, các thứ 
gỏi khác thì dùng về mùa nực, ăn cho mát. 

Đó là một lối ăn đặc biệt thích thú và nhàn nhã, dễ quyến rũ 
người, không thể ăn luôn, nhưng lâu không dùng thì nhớ - 
nhất là nhớ cái không khí lúc ăn. Thật vậy, trong tất cả các 
món ăn của Việt Nam, nhiêu khê và cầu kỳ nhất có lẽ chính 
là món gỏi: không những trước khi ăn phải dụng công kiếm 
đủ rau cỏ và gia vị, mà trong khi ăn lại còn phải ăn dễ dàng, 
thong thả thì mới thấy ngon và hưởng được hoàn toàn cái 
thú của ao hồ lẫn với hương vị rau cỏ của đất nước ngạt 
ngào mát rượi. 

Hãy thêm vào đó một bình rượu sen Tây Hồ thật ngát hương, 


ta sẽ thấy sống lại cả một thuở thanh bình ngày trước, thời 
giờ trôi qua đi như tiếng đàn, tiếng hát, mà lòng người ít bàn 
về chuyện danh, lợi, được thua... 

Nhưng mà thời đó đã qua rồi. Trên sự đổ vỡ, mà còn người 
ăn như thế, có khi cũng là một cái tội, nhưng nhiều khi 
ngẫm nghĩ, nếu mà không làm được điều ích lợi cho dân cho 
nước, thì lắm khi giở một bữa gỏi ra ăn như thế có khi lại còn 
đỡ hại cho bao nhiêu người. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 

QUÀ BÚN 
Có người bảo tôi rằng: “Ngồi mà kể lại những miếng ngon 
Hà Nội thì biết đến bao giờ mới hết?” 
Thật thế, món ngon Hà Nội kể ra còn nhiều, nhưng ngồi mà 
nhẩm ra thì những món ngon đặc biệt Hà Nội cũng chẳng 
còn bao lăm nữa. 
Ấy là vì Hà Nội 1953 đã thay đổi khác đi nhiều rồi, cũng như 
hầu hết các nơi. Sau một trận chiến tranh khốc hại, có nhiều 
món ngon đã mất hẳn như bánh ngỗng (áo bằng bột tẻ, 
nhân bằng thịt thăn, gia mộc nhĩ), bánh xèo; có nhiều món 
ngon nhưng bây giờ hiếm, lựa là kể tới, như bánh bò, bánh 
bèo, bánh xâm, bánh củ gừng; lại cũng có nhiều món ngon 
khác nữa, kể cũng thú lắm nhưng không... tiện nói ra như 
cái món “mộc tồn” chẳng hạn. 
Để bù vào chỗ đó, bây giờ phố xá Hà Nội có những món 
ngon mới, hầu hết là lai Tây hay lai Tàu, như món thịt bò khô 
gồm đu đủ thái nhỏ, mùi và giấm, “lạp chín chương”, ăn vào 
thấy đủ các vị cay, chua, mặn, chát, món bánh “đùi gà” làm 
bằng bột mì và đậu xanh (rán mỡ), món mơ, mận, táo, khế 
ngâm nước đường (áng chừng ăn vào mát giọng nói trơn 
như khướu!); món cháo tiết dùng với “dồi chao quảy”, một 
đồng một bát; món bánh cari nếm thử một miếng cay cứ 
như nhai ớt; món phở Lạng Sơn ăn chua lòm lòm... 
Hay lắm. Mỗi ngày thêm một vị mới để mà đổi giọng đi cho 


„ 


hợp với thời đại, cái đó cũng chẳng có hại gì... có thứ thì bắt 
chước Tàu, có thứ thì bắt chước Tây, có thứ lại quảng cáo ăn 
ngon như đồ Mỹ, đồ Anh, nhưng rút cục lại Hà Nội còn có 
một món quà, không theo ai cả, đặc biệt Việt Nam, mà tôi 
dám chắc không có người Việt Nam nào không ăn, mà tôi lại 
dám chắc thêm rằng không có người Việt Nam nào không 
thích: đó là quà bún. 

*x% % 

Bún, nhưng mà bún gì? 

Quà bún có cả một trăm thứ, nhưng ai đã ở Hà Nội, ai đã đi 
qua Hà Nội, làm sao mà quên được thứ quà bún phổ thông 
nhất, bán với cái giá bình dân nhất, ăn một miếng mà nhớ 
đến một năm, là thứ quà bún chả? 

Không một nẻo đường đông đúc nào của Hà Nội không có 
thứ quà này. Nhất là ở các chợ thì lại càng nhiều lắm. Ai 
cũng ăn chơi. Không nhiều đâu với đồng tiền bây giờ chỉ 
năm đồng bạc, ta đã có thể có một mẹt bún thật ngon, vừa 
dễ ăn mà lại vừa mát ruột, ăn tiện đáo để, không có phiền 
toái, nhiêu khê gì hết. 

Người bán hàng xếp những lá búnóng muốt vào trong một 
cái mẹt con trên trải một mảnh lá chuối xanh non, rồi gắp 
rau vào đó. Mấy cái rau xà lách, vài ngọn thơm, mấy cánh 
mùi: chỉ có thế thôi, nhưng lạ một điều là chưa đụng đến 
đũa, ta đã thấy thèm rồi, thèm quá, tưởng chừng như phải 
đợi lâu hơn một chút, không thể nào chịu được. 

Ấy chính là vì trong khi ta ngồi nhìn người bán hàng gắp rau 
xanh ong óng để xen vào những lá bún trắng tỉnh thì mùi 
thơm của chả nướng đã cám dỗ khứu giác của ta mất rồi! 


Cái mùi quái lạ thay, nó tỏa ra trong không khí sao mà bay 
đi xa đến thế! 

Ngồi ở trong nhà giữa phố, ta có thể ngửi thấy mùi thơm 
những gắp chả của hàng bún đỗ ở cuối phố nó bay đến nịnh 
nọt và khiêu khích những vị dịch tuyến của ta. 

Mùi thơm quái ác, mùi thơm huyền ảo, nó làm cho ta nhớ 
đến nhiều kỷ niệm thiếu thời, lúc ta hãy còn ở trong những 
căn nhà cổ tối tăm như hũ, trưa trưa thì mẹ lại gọi hàng bún 
chả quen ở hàng Bông Nệm hay ở đầu ngõ Tô Tịch lại để cho 
con mỗi đứa một mẹt hai xu. 

Thời kỳ đó xa xôi lắm rồi, nhưng vị ngon của bún thì không 
sao quên được. Bao nhiêu năm đã trôi qua? Đời người ta đã 
ăn bao nhiêu ngàn, vạn mẹt bún chả rồi? 

Ấy thế mà cho đến tận bây giờ, cứ hồ ngửi thấy mùi thơm 
của chả quạt ngoài đường hay trông thấy mẹt bún óng 
mềm, giữa có một chén nước mắm trong đựng mươi miếng 
chả thì ta vẫn cứ thấy còn thèm và đôi khi không nhịn được, 
phải tạt vào nhà bạn hữu nào gần đó bảo làm ngay một mẹt 
ăn chơi cho thỏa. 

Bún thì nhỏ sợi mà trắng, rau rửa sạch trông cứ mát lì đi, 
chấm nước mắm thật ngon, rắc một chút hạt tiêu và điểm 
dăm ba nhát ớt, tất cả mấy thứ đó nổi hẳn vị lên nếu ta biết 
cách ăn điểm vào cho thật đúng lúc những miếng chả nướng 
vừa vặn một cách thần tình. 

Có hai thứ chả: băm và nướng. Muốn ăn riêng một thứ cũng 
được, nhưng ăn cả hai thứ chả trong một chén nước mắm, ta 
dễ thấy được hoàn toàn vị thơm ngon, nhất là thứ chả băm 
mềm “đi” với thứ chả miếng sậm sựt tạo thành một sự nhịp 


nhàng cho khẩu cái, ngồ ngộ, mà dùng có nhiều hơn một tí 
cũng không thấy nản. 

Có người lấy làm lạ sao chả của hàng bún lại ngon hơn của 
nhà làm. Vì thế, những bà có tính hay nghi đoán rằng có lẽ 
lúc ướp thịt, hàng bún chả có thêm “một thứ gì” (mà thứ gì 
đó hình như là mỡ... cầy); nhưng nhiều người không nghĩ 
như thế và cho rằng tất cả nghệ thuật làm cho chả thơm 
ngon là lúc đặt gắp chả lên lò than vậy. 

Theo lời các bà này thì chả nướng ở nhà phần nhiều hay 
nướng bằng than hồng quá thành ra mỡ ở trong gắp chả rỏ 
mất cả xuống than, lắm khi lại bốc lên và làm cháy mất cả 
thịt bên ngoài, mà thịt ở bên trong có thể nhiều khi còn 
sống. 

Những hàng bún chả rong không mấy khi làm thế: cái lò của 
họ nhỏ (thường là những hộp bánh qui bằng sắt tây) và chỉ 
có một chút than thôi. 

Đặt mấy gắp chả lên, họ phe phẩy cái quạt cho than cháy 
vừa hồng, thành ra mỡ trong chả không mất nhiều và chả 
thì âm “, vừa vặn, không bị cháy, bên ngoài se mặt mà bên 
trong vừa chín. Thành ra thơm như thế! 

Chẳng biết bảo như vậy có đúng không? 

Nhưng có một điều mà ai cũng nhận thấy rất rõ ràng là nước 
chấm của hàng bún chả được chế hóa một cách rất tài tình, 
đặc biệt. Bún chả nổi vị chính là nhờ đó: nước mắm không 
mặn, giấm pha rất vừa tầm, thêm một tí hạt tiêu và ớt vào, 
chấm bún và rau ăn cứ êm lừ đi thôi, không bao giờ xóc mà 
cũng không bao giờ cứng. 

Chính cái thứ nước chấm đó làm cho người ta nhớ bún chả 


vô cùng, đã ăn một bận không thể nào quên được. Hơn thế, 
có người lại còn ghiền nữa. Tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ một 
bà cụ ở Nghệ, trước đây, vẫn ra cất hàng ở nhà tôi, mê bún 
chả lắm, hễ chuyến nào ra Hà Nội là y như phải ăn bún chả 
kỳ cho thỏa thích. Nghĩa là bất cứ nhà nào mời bà ta xơi 
cơm gà cá gỏi, bà cũng khước từ, chỉ toàn một ngày hai bữa 
bún chả - mà ăn cứ như thể là chan nước chấm... 

Bún chả có tiếng ở Hà Nội bây giờ không có mấy, không 
phải vì làm kém, nhưng chính vì hàng nào cũng sàn sàn như 
nhau. Nhưng hàng bún ở trên chợ Đồng Xuân ít khi vắng 
khách; các bà hàng phố, sau khi mua bán, thường vẫn ngồi 
ăn uống tự nhiên trên những tấm ghế dài, trước những cái lò 
nướng chả, khói bốc mù mịt và thơm phưng phức. Ai có tính 
ngượng nghịu, không dám ngồi thưởng thức miếng ngon Hà 
Nội ở những chỗ đông người, có thể tìm đến một cửa hàng 
bún chả có tiếng ở phố Gia Ngư - một hàng nho nhỏ xinh 
xinh, khá nổi tiếng và đông khách lắm. 

Đây có lẽ là cửa hàng bún chả thứ nhất ở Hà Nội, vì từ trước 
đến nay, bún chả chỉ gánh bán rong ở đường hay bán quán 
ở trong chợ mà thôi. Ngoài bún chả, nhà hàng này chỉ toàn 
bán quà Việt Nam như bánh tôm, chả ràn và thang, nên 
những người thèm nhớ quà đất nước lấy làm thú vị, hay 
năng lui tới - nhất là các bà, các cô xót ruột thường ưa 
thưởng thức những quà gì mát, có giấm chua, có ớt và rất 
nhiều rau sống. 

Trái với bún chả, món cuốn, trước kia chỉ ăn vào dịp Tết và 
do người nhà làm lấy thì bây giờ ở Hà Nội lại thường thấy 
bán rong ngoài phố - và bán gánh như bánh đúc, bánh tro, 


bánh bèo, bún chả hay cháo sườn. 

Ăn món này, được một cái là lạ miệng, chớ thực ra thì không 
biết thế nào là ngon đặc biệt. 

Bởi vì cuốn quanh quẩn chỉ có mấy thứ: tôm, thịt, củ cải khô 
và vài thứ rau như mùi, thơm cùng với bún cuộn vào trong 
một lá rau diếp, ăn với giấm cái và chấm nước mắm cà 
cuống, nên phần nhiều cái ngon không được trội hẳn, nhưng 
không phải vì thế mà món cuốn không làm cho ta thích thú. 
Tôi thích cái thứ cuốn chính do tay mình cuốn lấy, dùng bún 
“con bừa” mỗi miếng to độ bằng con dao bài, cho thật vừa 
giấm cái, tay thì gắp món này món nọ mà miệng thấy thèm 
được ăn ngay. 

Giây phút chờ đợi đó làm cho cái vị ngon của cuốn tăng 
thêm lên nhiều. Chấm vào chén nước mắm cà cuống rồi đưa 
lên miệng, cuốn đem lại cho ta một cảm giác dịu hiền, mát 
ruột, ăn một rồi lại muốn ăn hai - mà ăn thì ăn to mới thú, 
ăn cuốn mà nhỏ nhẻ thanh nhã phần nhiều là mất ngon đi. 
Đó cũng là một sự đáng tiếc cho những người thích ăn ngon 
vậy. 

Trái với cuốn, thang lại càng ăn cho thật nóng rẫy lên bún 
chần kỹ đơm ra từng bát rồi trứng tráng, giò thái chỉ, thịt gà 
băm với nấm hương, ruốc, tôm he, rau răm cũng băm nhỏ; 
giữa, một hai miếng trứng muối đỏ như hoa lựu: tất cả 
những thứ đó tạo thành một bức họa lập thể có những màu 
sắc rất bạo mà lại ưa nhìn trông vui mà lại quý. 

Quý, nhưng mà làm cho thang ngon, nhất định là phải nhờ ở 
nước dùng nấu cách nào cho thật ngọt, mà đừng béo quá, 
lúc chan vào bát bún nóng cứ bỏng rẫy lên. Lúc đó, một chút 


mắm tôm cà cuống đệm vào làm tăng vị của thang lên đến 
cái mức ăn ngon gần như “không thể nào chịu được”, nhất 
là thỉnh thoảng ta lại đệm vào một miếng củ cải trắng nõn 
trắng nà, ngâm nước mắm tốt, nhai cứ giòn tanh tách. 

Trước kia, thang và cuốn là hai món ăn quý, chỉ dùng vào 
ngày giỗ chạp hay trong dịp Tết - vào hôm hóa vàng. 

Nhưng bây giờ thì thang và cuốn đã được bình dân hóa, 
ngày nào cũng có bán ở các cửa hiệu, ở chợ, ở các hàng 
“cơm tám giò chả” và bán cũng vẫn chưa được lấy gì làm 
đắt; tuy vậy, thang và cuốn cũng vẫn chẳng lấy gì làm phổ 
thông. 

kể về quà bún, mà phổ thông hơn cả, là bún riêu. Thứ bún 
để dùng trong món quà này không phải là bún lá nhỏ sợi, 
mà cũng không phải là thứ bún “con bừa” để ăn cuốn, 
nhưng là một thứ bún to sợi hơn một chút chế tại vùng Mơ, 
Vẽ, không trương lên như bún khác. 

Không nhiều, một bát bún riêu chỉ năm hào, một đồng thôi, 
nhưng không phải vì thế mà không đẹp mắt. Bún óng mướt; 
chan riêu nóng lên trên, lấp la lấp lánh, màu gạch cua sắc 
tím điểm những chấm vàng kim nhũ li ti giữa vài cái dong cà 
chua hồng tái; rồi gia một tí mắm tôm vào, ăn với rau diếp 
non thái nhỏ như những sợi chỉ xanh... Đó là một món quà 
cổ kính, có thể bảo là quê mùa được, nhưng tôi đố ai trông 
thấy một mẹt bún riêu của người bán hàng dâng lên trong 
khói xanh nghi ngút mà lại không thèm và bảo “quà Việt 
Nam rẻ, không cầu kỳ mà quả là ăn ngon ra dáng!” 

Cũng làm với thứ bún to sợi đó, còn quà canh bún nữa, cũng 
nấu với cua đồng, nhưng thêm mấy món rau rút ăn mát mà 


làm tăng cái ngọt của chất cua đồng lên bội phần. Nhưng 
đây là một cái ngọt chất phác của đồng ruộng, một cái ngọt 
thật thanh, một cái ngọt khác hẳn với cái ngọt của bún bung 
hơi ngậy. 

Ai thích ăn quà bún mà xao những mỡ lên thì nên nếm món 
này; có bún mát, có nước dùng ngon, điểm mấy miếng đu 
đủ; dăm sợi dọc mùng, vài miếng sườn, nấu với cà chua và 
một chút nghệ óng ánh một màu vàng vương giả trông thật 
là vui mắt. 

Nhưng mà đẹp mắt hơn và được nhiều người thèm hơn nữa 
có lẽ là bún ốc. Đó là một thứ quà, có thể bảo là đã đạt được 
tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội. 

Ờ, ta cứ thử ngồi mà nghĩ thì có thứ quà gì lại lạ lùng đến 
như thế bao giờ? Chỉ mới trông thấy người đàn bà gánh 
hàng đi qua trước mắt, ấy thế mà ta đã bắt thèm rồi, bao 
nhiêu thóa tuyến đều như muốn làm loạn, không ngớt tăng 
cường nước miếng của ta. 

Nhất là khi người bán hàng đỗ gánh xuống, xếp những 
khoanh bún trắng to bằng đồng bạc lên trên cái mẹt đệm 
một tờ lá chuối xanh, thì có thể nói ta gần như không thể 
chờ đợi lâu hơn nữa, phải ăn ngay không có thì khổ lắm. 

Ấy là vì cái món ốc lõng bõng trong bát giấm nó quyến rũ 
người ta một cách thi vị quá: ốc béo cứ mọng lên; bỗng 
đậm, lại loáng thoáng dăm nhát khế, vài cái dong cà chua 
ngầy ngậy; nhưng tất cả những thứ đó có thấm vào đâu với 
làn váng nổi lên trên liễn giấm, óng a óng ánh vàng thắm 
như vóc nhiễu... 

Gắp một khoanh bún lên chấm vào nước bỗng, hay húp một 


tí bỗng đó rồi gắp một con ốc lên điểm vào, anh sẽ thấy 
rùng mình một cách sảng khoái vì cái chất anh mới húp vừa 
thơm vừa ngậy, rơn rớt chua lại cay đáo để là cay. 

Ăn xong một mẹt bún như thế, nhiều khi chảy nước mắt ra, 
như khóc. Nhất là các bà các cô thì ngượng quá, nhưng có 
biết đâu rằng nhiều khi giọt lệ đó, có người lại còn thấy ý 
nghĩa hơn giọt lệ tình, mà ta vẫn thấy nhắc nhở trong những 
tiểu thuyết hạ giá ca tụng những mối tình đau ốm. 

Ai muốn thanh cảnh, chỉ ăn bún với đậu chấm nước mắm 
chanh ớt cũng thấy hay. Bún ăn với lòng là một món quà 
bây giờ phổ thông ở các cửa chợ và dân các phố đông người 
qua lại; thưởng thức với mắm tôm, chanh ớt, lòng tràng, 
ruột non, cổ hũ và gan phổi, cũng là một thú đặc biệt - mà 
giá có một chén rượu đưa cay, cũng chẳng... chết ail 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
CHẢ CÁ 


Nhưng rượu uống thật ngon, uống mãi không say, uống 
quên cả trời cả đất thì là rượu uống trong những bữa chả cá 
mà người Hà Nội vẫn ưa thưởng thức vào những buổi tối 
mưa sa gió lạnh. 

Có ai cùng với người bạn thiết, một đêm, trèo lên một căn 
gác cũ, ngồi vào một chiếc bàn con, vừa nhắm nhót chả cá 
mà lại vừa nhìn xuống con đường mưa bay mà xem người ta 
đi lại như trong một cái đèn kéo quân tháng Tám, mới có thể 
biết rằng ăn chả cá ở hiệu thú vị đến chừng nào. Ăn ở nhà, 
nó tẻ mà ít khi ngon thật sự. 

Tôi không hiểu các ông Tàu nhiễu sự, mua chả cá ở Hà Nội 
rồi đóng bồ, cùng với mắm tôm và các thứ rau, đi tàu bay để 
đem về Hương Cảng chén với bà con bên đó thì phong vị 
chả cá ra thế nào? 

Riêng tôi thì thấy có một cái thú riêng được thưởng thức chả 
cá trên căn lầu một cửa hiệu cũ kỹ - mà cửa hiệu đó phải là 
ở phố hàng Chả Cá - chật chội, tối tăm, thấp bé, mà bàn ghế 
thì mộc mạc và ám khói - nếu không muốn nói là không lấy 
gì làm sạch lắm. 

Có lẽ đó chỉ là một cách nại tính, cũng như người ăn thuốc 
quen tiệm mà thôi; nhưng tôi nghiệm thấy rằng chả cá mà 
bán ở chợ hay là bán ở một phố khác phố Chả Cá, đều là 
không “thọ”, hay là được rất ít người biết đến. 


Cũng vậy, chả cá làm ở nhà cũng kém ngon và do đó không 
được hoan nghênh mấy, cho nên chồng thấy rét về thèm 
bữa chả cá, thường là dắt vợ đi ăn hay vợ muốn đổi bữa cho 
chồng, vẫn đề nghị “hay là ta lên chả cá?” 

Đi ăn như thế, mà gặp hôm trời lạnh thì nên đi sớm sớm. 
Muộn một tí, thường là đã hết rồi vì chả cá ngon chỉ có hai 
hàng ăn được - mà hai hàng đó thường là đông khách, lắm 
khi phải đứng đợi mới có chỗ mà ngồi. 

Đứng ngoài mà trông, thèm lắm; nhưng thú hơn, là cái 
không khí trên lâu; thoạt để chân lên là mình đã thấy ấm 
cúng ngay; sự ồn ào, tấp nập, tuy có làm cho mình hoa mắt 
lên một tí thực, nhưng mà vui đáo để. 

Trẻ hầu bàn chạy cứ nhốn nháo cả lên. Đây, một ông rượu 
đã ngà ngà kêu bún; đó, một gia đình phàn nàn gọi mãi “hai 
chụp gắp chả mà chưa thấy đưa lên”, lại này một cậu bé 
hầu bàn nói như bắc loa để cho mọi người nghe tiếng: “Thưa 
các cụ, hết cả chả lòng rồi ạ!” 

Từ các bàn ăn khói bốc lên nghi ngút, những trông đã đủ ấm 
rồi. Đưa cay một cốc mai quế lộ nhấm nháp với lạc rang, ta 
ngồi đợi chả mà như cảm thấy có bàn tay bé nhỏ cù vào tim. 
Đời người đẹp quá. 

Người nào người nấy đều như tìm thấy chân hạnh phúc ở cái 
ăn, chuyện trò ầm ï, bàn tán, chê trách từng cái rau, từng 
chiếc đũa, từng mảnh giấy lau tay, và đôi khi lại dỗi hay 
ghen với bàn bên cạnh. Có ông cầu kỳ hơn một chút lại gọi 
lấy một cái lò đất con rừng rực than hồng để lên giữa bàn, 
rồi đặt lên trên một cái sanh con; trong cái sanh con đó, 
người khách sành ăn, lát nữa, sẽ trưng mỡ rồi nhúng từng 


miếng chả vào; hay sau khi chán miệng thì cho hầm bà là cả 
bún, cả rau thìa là vào đó, đập một quả trứng rồi xào hẩu 
lốn lên, lấy ra bát để ăn cho thực nóng. 

Bởi vì cái chả cá này, muốn ăn cho thật thú, lắm khi cũng 
phải cầu kỳ một chút, không thể nào xong thôi. Nhất là các 
gia vị thì có những thứ không thể nào thiếu được: hành, 
mắm tôm, chanh, ớt, lạc rang, bánh đa vừng... Còn về rau 
cũng không nhiều, nhưng thiếu một thứ, bữa chả kém vẻ 
ngon đi nhiều lắm. 

Đầu vị là rau thìa là và hành hoa. Sau khi đã sửa soạn các 
đĩa rau và các gia vị xong rồi, mời ông nâng chén nhắm 
“chay” vài củ lạc hay mấy miếng bánh đa; nhà bếp đem chả 
gắp lên, gỡ ra bát, rồi phủ thìa là rưới mỡ nóng lên là ta lên 
đũa... nhắm ngay đấy, đừng có để trùng trình mà nguội! 
Trên lớp rau thìa là êm ái mướt xanh như nệm cỏ, những 
miếng cá nục nạc màu vàng nghệ nằm thảnh thơi như 
những đứa bé nằm chơi ở cánh đồng quê trông thật ngộ 
nghĩnh và đẹp mắt. 

Tiếng mỡ nóng phi hành hoa rưới lên kêu lép bép mới làm 
cho lòng khách ăn rộn ràng làm sao! Một miếng bún, một 
miếng bánh đa, rồi hành tây, hành ta, rau thơm, mùi, lạc 
rang, kèm một hai miếng chả chấm đẫm mắm tôm chanh 
ớt, và từng miếng to, sau khi đã đưa cay hớp rượu, khà khà! 
Béo quá, bổ quá, bùi mà thơm ngon quá... 

Rượu đã ngà ngà rồi, ông đảo mắt nhìn chung quanh gian 
gác mờ mờ trong bóng tối, mỗi bàn có khói xanh nghi ngút 
bốc lên cao rồi nhẹ tỏa trên những cái xà nhà vàng thẫm 
màu bồ hóng mà nước vôi trắng không thể che lấp được, 


ông tưởng tượng mình là một nhân vật trong chuyện Tâu 
xưa, ngồi nhắm rượu trên một tầng lầu của một thứ Bồng Lai 
quán. 

Ngon lành mà ấm bụng quá, hiền huynh ạ! Có thể như thế 
này cứ ngồi cả sáng đêm. Chả hiểu, họ làm cách nào mà tài 
thế? Ở nhà, mình đi kiếm cá chiên, cá lăng hay cá nheo tươi 
để làm nhưng chả vẫn không được se mặt, nướng lên vẫn 
nát, mà nướng quá tay một tí thì lại khô xác, ăn không ngậy. 
Ở hiệu, chả bao giờ cũng vừa vặn, không sống mà cũng 
không khô. Hơn thế, vị của nó lại đậm đà, thơm phức, quyến 
rũ lạ lùng. Sở dĩ được như thế, có người bảo tại hàng chả cá 
có một bí quyết là gia một chút “mỡ cây” vào cá khi đem 
ướp - chẳng biết có đúng không? 

Tài nhất là điểm này: chả cá ăn không tanh. Tôi đã từng thấy 
nhiều người sợ cá lắm, động món gì có cá là không ăn được, 
vậy mà thử dùng hai ba lần món chả cá thì thấy thích, rồi 
đâm ra nghiện, mùa rét đến mà không được thưởng thức thì 
cho như là đã bỏ lỡ một dịp gì tốt lắm. 

Vì thế có nhiều người ở các tỉnh xa về chơi Hà Nội vào dịp 
mùa đông không thể bỏ qua được món chả cá và những 
người Hà Nội có khách lạ về thăm, nhiều khi không nghĩ ra 
cách nào mời ăn khác hơn chả cá, vì theo ý họ, chỉ có chả cá 
mới là phong vị đặc biệt mà các nơi không có. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
THỊT CẦY 


Đã định không nói, nhưng không nói không chịu được. Ờ mà 
nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh thì 
mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy, chớ nói 
đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cây, người ta 
quả là thấy thiếu thốn rất nhiều. Chỉ thiếu có một người, vũ 
trụ bao la hiu quạnh... huống chỉ lại thiếu thịt cầy thì còn vui 
sống làm sao? 

Thực vậy, có ai một buổi chiều lất phất mưa xanh, trời căm 
căm rét, mà ngả một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn 
cố tri mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng 
không đáng để cho người ta sống. 

Rõ rằng là mình đương buồn muốn chết, người ủ rũ ra, mà 
“làm một bữa” vào, chỉ giây lát là “nó sướng tỉnh cả người 
ra”, không chịu được. Tôi có thể cam đoan với các anh: một 
người thất tình, muốn đi tự tử, nếu người ấy biết thưởng 
thức món thịt cầy, mà các anh lại mời y dùng chơi chút đỉnh 
rồi muốn đi chết đâu hãy chết, tôi có thể tin rằng mười bận 
thì chín bận ăn xong anh ta sẽ đổi ý định ngay. 

Là vì đời có thịt cây, thỉnh thoảng ăn chơi một bữa ta thấy 
nó cũng bõ để cho ta sống, mặc dầu có nhiều lúc cái kiếp 
con người còn khổ hơn cả cái kiếp con chó vài ba bực. 

Lo cho con học, vợ hỏi tiền làm giỗ; phắc tuya đèn chưa trả; 
nhân tình dọa bỏ đi; cuối tháng, lại phải đến chủ nhà hỏi 


xem hắn có bằng lòng cho thuê nữa hay không... bao nhiêu 
nỗi lo âu khốn nạn làm cho lòng người ta day dứt! 

Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon. Ăn 
vàng vào miệng không ngon, nhưng ăn một miếng chả chó, 
ta lại muốn ăn hai để chờ món tái đem lên, ta vừa nhắm 
nhót vừa suy nghĩ trong khi đợi món dựa mận, chết chết! 
Sao nó ngầy ngậy, béo béo, ngòn ngọt mà lại có thể thơm 
đến thế! 

Ta tự bảo: “Ờ mà, sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng chỉ 
đến sáu, bảy chục năm là cùng. Mà trong sáu, bảy chục năm 
đó, ngày vui quá ít, lo âu, sầu não lại nhiều, thế thì tội gì lại 
chuốc phiền khổ vào người cho mệt! 

Ngả con cầy ra đánh chén! “Sống ở trên đời, ăn miếng dồi 
chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?”. 

Thôi thì được ngày nào hãy cứ biết chiều ông thần khẩu 
ngày ấy đã, sau ra sao sẽ liệu. Ấy thế mà chưa biết chừng 
ăn một bữa cầy vào, cái vận mình nó lại chuyển hung thành 
cát, chuyển đen thành đỏ thì lại càng hay, chớ có sao đâu? 
Thật vậy, thịt cây ở nước ta không phải là một món ăn như 
thịt dê, thịt lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng 
trong dân gian nữa. 

Vận đương xúi quẩy, ăn một bữa thịt chó vào, người ta rất 
có hy vọng giải đen. Đánh bạc thua liền ba đêm, này! Ăn 
một bữa thịt chó, có người gỡ lại hết cả tiền thua, mà lại còn 
được thêm là khác. Thử hỏi trong tất cả các món ăn trên thế 
giới có món ăn nào khả dĩ lại di chuyển được vận hạn của 
con người đến thế hay không? 

Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện 


của tương lai huyền bí. Nói ngay chuyện thiết thực ở trước 
mắt mà chơi. 

Một chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió 
rét, không đi chơi đâu được, mà trải một cái chiếu lên thềm 
gạch ngô, đưa cay vài chén tửu, trước mặt có một mâm thịt 
chó làm đủ các món: chả, tái, cary, dựa mận, chạo, nem... 
riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như 
mở hội rồi. 

Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt bên cạnh đĩa rau 
húng chó; vài dĩa riểng thái mỏng tanh; chả nướng, béo 
ngậy, màu cánh gián; đĩa bún trắng bong nằm cạnh những 
bát hầm dựa mận màu hoa sim; những liễn xào nấu với 
chuối “chưa ra buồng” thái con bài; những đĩa dồi tươi hơn 
hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợt, đôi 
chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch... tất cả 
tiết ra một mùi thơm làn lạt như mùi hoa đồng thảo lại ngồn 
ngộn như mùi thịt gái tơ... xin hỏi có ai mà chịu được, không 
thưởng thức một hai miếng làm duyên? 

Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai, 
còn người đã biết ăn rồi thì phải nói rằng trông thấy thịt chó 
mà không được ăn thì buồn bã ủ ê, nếu không muốn nói là 
bủn rủn chân tay, bắt chán đời muốn chết. 

Thôi, hãy xếp mọi thứ ưu phiền lại, cầm đũa “làm” mấy 
miếng đi, người anh em! Xin mời! Rượu này là thứ rượu sen 
cất ở Tây Hồ nhưng không xóc, uống vào một tợp mà như 
uống cả một làn sen ngào ngạt của Hồ Tây ngạt ngào vào 
bụng. 

Nhắm một miếng dồi, lại đưa cay một tợp rượu, rồi khẽ lấy 


hai ngón tay nhón một ngọn rau húng điểm vào một vị hăng 
hăng, man mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, 
cái hăng quyện lấy nhau, anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của 
anh ra thế nào... Quả vậy, nếu sau này, người ta chết xuống 
âm phủ mà không có đồi chó để ăn thì âu cũng là một mối 
hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay tự giờ. 

Oc chó có tiếng là ngon, nhưng có ý vị, càng ăn càng thấy 
ngon thì chính là dồi chó. Sao mà lại có những người có óc vĩ 
đại lại đi nghĩ ra được cách làm một cái thứ dồi ngon lạ ngon 
lùng đến thế, một tổ hợp tiết tấu đến như thế, hở Trời? 

Gắp một miếng chấm muối chanh, rồi đưa cay một hơi rượu, 
ta thấy tất cả tiết, sụn, lá thơm và đậu xanh ở trong miếng 
dồi nâng đỡ nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả 
chia lìa, không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, 
nhưng lại còn làm cho ta mát gan nở ruột vì cái đẹp tỉnh 
thần do sự nhất trí tạo thành. 

Ai cũng đã ăn dồi lợn, và ai cũng ăn dồi của người Tây mà ta 
thường gọi một cách nôm na là “sốt sích”. 

Bằng thế nào được dồi chó, phải không ông? Dồi chó làm 
khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy, đến lúc 
ăn vào nó cứ giòn tan, không mềm lừ những tiết như dồi lợn, 
mà cũng không bã như rơmi kiểu dồi tây; nhưng nó nhuyễn 
lừ đi, nhai kỹ lại hơi sừn sựt, bùi béo nhưng không ngấy, 
ngan ngát nhưng không nồng mùi tỏi. 

Nhưng muốn thưởng thức một món cầy thật cho nổi vị, ai 
cũng sẽ phải công nhận với tôi không có món gì “điển hình” 
hơn món chả. 

Có một hôm trời lạnh bàng bạc màu chì, đứng tựa vào một 


hàng rào dâm bụt xanh, hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt chó 
gánh đi qua mua một đĩa chả vào trong nhà nhắm rượu, cái 
ngon cũng đã “lẫm liệt” lắm rồi. 

Vậy mà nói cho thực, cái ngon đó chưa thấm với cái ngon 
của một món chả do một người hiền nội trợ khéo chiều 
chồng đã làm ra, nó tinh khiết mà lại đủ vị hơn nhiều, ăn 
vào đến môi, trôi liền đến cổ, ôi, thơm phải nói là... điếc 
mũi! 

Là bởi vì các tiệm thịt chó, cũng như những hàng thịt chó 
gánh rong, không thể nào làm các món thực công phu, thực 
đúng kiểu, theo như ý chúng ta mong đợi. 

Muốn làm một món chả chó thật đúng với ý thích, người ta 
phải mất công phu nhiều hơn thế. Có thể bảo rằng ta phải 
tốn công phu y như thể nuôi chim yến đẻ. 

Trước hết, không phải là cứ có tiền ra chợ mua bất cứ con 
chó nào về thịt rồi làm thành món mà ăn được cả đâu. Riêng 
một việc lựa con chó “dùng” được cũng là cả một sự tìm tòi, 
học tập công phu rồi. “Chó già, gà non”, câu nói cửa miệng 
của người ta là thế: ăn thịt gà tìm gà non mà làm thịt, chó 
phải là chó già mới thú. 

Nhưng thực ra, theo những người giàu kinh nghiệm, thịt chó 
già thường nhạt nhễo, mà ăn hơi bã. Muốn cho thực ngon, 
phải là cái thứ chó không già mà cũng không non - cái thứ 
chó “chanh cốm” trung bình từ hai năm tới hai năm rưỡi, cái 
thứ chó mà nếu các bà cho phép, ta có thể ví với các thiếu 
nữ dậy thì “xanh lên ngọn tóc, nhựa căng vú đào”. 

Song le, đừng tưởng chọn như thế mà đã đủ. Tuổi tác của 
con chó mới là một điểm mà ta cần lưu ý. Còn phải lưu ý nữa 


là bộ lông con chó, chớ không phải cứ là chó thì “hầm bà là” 
cả một lứa đâu. 

Theo các chuyên viên ăn thịt chó, sắc lông ảnh hưởng tới 
mùi vị của thịt rất nhiều. Cái giống chó “bẹc giê”, “pêkinoa”, 
cái giống chó “bát sê” cũng như giống “phốc”, nói tóm lại 
tất cả các giống chó tây phương, cấm có ăn thịt được. 

Thịt cứ dai như chão rách, mà hôi quá, ăn không ra cái “thớ” 
gì. Chó ăn, phải chính cống là giống chó ta, không được lai 
căng một tí một li ông cụ. 

Người Tàu thường cho rằng những người hen suyễn hoặc suy 
thận mà ăn thịt mèo đen, không có một cái lông trắng nào, 
thì bổ ngang uống rượu ngâm bách nhật hươu bao tử. Giống 
chó thì không thế. Cái anh chó mực không được trọng dụng 
như mèo đen. 

Những người sành ăn thịt chó cho rằng nhất bạch, nhị vàng, 
tam khoang, tứ đốm, ngoại trừ ra đều “không trúng cách” cả 
- tuy vẫn biết rằng cứ ăn thịt chó, mà lại thịt chó ta, thì đã 
ngon chết đi rồi... 

Ấy đấy, trong bốn thứ chó bạch, vàng, khoang, đốm đó mà 
ta vớ được một anh giết thịt, nhất thiết ta không thể làm 
cẩu thả. Trái lại, phải cẩn thận từng li từng tí, mà có khi càng 
cẩn thận bao nhiêu thì lúc ngả ra đánh chén lại càng thấy 
thú vị bấy nhiêu. 

Bởi thế, tôi đã từng thấy có những người thui chó tử công 
phu y như thể một nghệ sĩ đem hết tâm cơ ra để tạo nên 
một đứa con tỉnh thần lưu lại cho hậu thế. 

Con chó giết rồi, rửa ráy sạch cứ như ly như lau, treo lên cho 
khô hết nước rồi mới thui. Thui bằng rơm. Thui cả con. Thui 


xong, đem ra mổ, cắt đầu, cắt chân để riêng ra, duy chỉ lấy 
bộ lòng, làm thực kỹ, gia giảm đậu xanh, hành tỏi thực thơm 
cho vào đấy, rồi lấy những cành lá ổi bọc thực kín con chó 
lại, bọc cho dày, ngoài lại phủ một lần lá chuối, dàn hậu mới 
lấy bùn quánh đắp ra phía ngoài cùng. 

Đoạn bắc kiềng lên, đặt chó vào, chung quanh chất củi cho 
những đầu củi chụm vào với nhau ở phía trên, kiểu những 
cái “tăng” hướng đạo, rồi đốt, đốt cho cháy hết củi. Củi tàn, 
còn than cũng đừng bắc ra vội; cứ để âm “ thế, cho đến khi 
than tàn hẳn. 

Nói thì dễ, nhưng làm trọn công việc đó cũng mất mấy tiếng 
đồng hồ. Những nghe mà sốt ruột. Nhưng thử tưởng tượng 
lúc gỡ bùn, giở lá chuối và lá ổi ra mà thấy con chó béo 
ngậy, cái da cái thịt óng a óng ánh, cách gì mà lại không bắt 
thèm nhếu nước miếng ra, đòi ăn kỳ cho chết thì thôi. 

Nhưng mà ăn ngay thì còn ra cái quái gì. Phí cả thịt đi: muốn 
nên miếng chả, còn là lắm chuyện. 

Riềng già giã cho thật kỹ, đấu với mẻ, gia thêm vào đủ mắm 
tôm, để đấy cho ba thứ cấu kết với nhau thành một khối 
chặt chẽ, rồi mới bóp vào với những miếng thịt thái không to 
không nhỏ, cứ độ vào một đốt ngón tay cái là vừa. 

Đừng lấy ra ngay. Hãy ướp tất cả chừng vài tiếng đồng hồ 
rồi hãy lấy ra xếp vào một cái cặp chả, đặt lên trên than 
hồng mà nướng. 

Này, nướng chả chó, ky nhất cái thứ than tây đấy nhé. 
Nướng bằng củi cũng không được. Phải nướng bằng than 
tàu, quạt liền tay cho đỏ, mỡ có rỏ xuống than đừng tiếc. Mỡ 
đó vào lửa, bốc lên thành khói, khói đó quyện lấy chả, tạo ra 


một mùi vị đặc biệt không tiền khoáng hậu, thơm phưng 
phức nhưng không thô, thanh thoát cao sang mà vẫn gần 
nhân loại. Một người đau bịnh nặng, nằm ở bên cửa sổ nhìn 
ra giàn hoa thiên lý, chợt ngửi thấy mùi thịt bò xào hành 
tây, có thể ngấy mà lợm giọng; một người có chứng nhức 
đầu tự nhiên thấy bay đến trước mũi mùi chả lợn nướng có 
thể thấy khó chịu vì mùi tuy thơm nhưng có ý hơi nóng; 
nhưng ngửi đến mùi chả cầy ngát trong gió hiu hiu, ta có thể 
chắc chắn là người khó tính đến mấy đi nữa cũng phải thấy 
như cởi gan, cởi ruột. 

Gắp một miếng thịt đó, đừng ăn vội, hỡi người háu ăn ơi! Cứ 
từ từ, châm chậm để làm khổ ông thần khẩu đã! Anh đưa 
miếng chả lên trước mắt mà xem: miếng thịt cứ săn lại như 
thịt một người lực sĩ, mà bóng nhễ bóng nhại một cách mới 
lành mạnh làm sao! Nó thơm quá đi mất thôi, anh ạ. Thơm 
quá chừng là thơm, thơm không phải chỉ làm khổ riêng khứu 
giác của những người ở trong nhà mà thôi đâu, còn làm khổ 
tất cả láng giềng, hàng xóm. 

Ở cạnh những người ăn ngon như thế, mình lâu lâu mà 
không được “thưởng thức”, cũng có khi phải phát bực lên 
mà “ai oán” cho cái kiếp người không được mấy khi xứng ý... 
Chả chó cũng như thịt luộc, ăn cho thật hợp giọng không 
nên chấm nước mắm, mà chấm với muối chanh. Ai thích 
cay, ăn vài miếng lại cầm cái cuống xanh của một trái ớt đỏ, 
cắn một chút, một chút thôi, rồi vừa ăn vừa suy nghĩ thì 
mình dù lãnh đạm với cuộc đời đến bực nào cũng phải 
thương hại cho những ai không biết thưởng thức mùi thịt 
chó! 


Tài thế, sao mà cứ cái thịt ấy làm món gì ăn cũng cứ ngon ơ? 
Có thể anh không thích tái chó, đuểnh đoảng với món nem 
chạo, thấy món cari chó cũng ngon nhưng không thú vì nó 
không được thuần túy Việt Nam; nhưng đến cái món dựa 
mận thì nhất định cả trăm người ăn thịt chó đều phải công 
nhận đó là một món ăn... bất hủ! 

Chẳng biết ông tổ nào nhà mình, trong một phút xuất thần, 
lại nghĩ ra một món kỳ tuyệt đến như thế được? 

Tôi dám nói quyết với các anh rằng có nhiều lúc ngồi thưởng 
thức món đó, tôi đã từng ví với bản nhạc “Le Danube Bleu” 
của Johan Strauss(1), nó dìu dặt, khoan thai, cuồn cuộn một 
cách êm dịu, có đôi khi lại như nhảy nhót lên trong ánh 
sáng. 

Ấy đấy, cái món dựa mận vào trong miệng nó cũng từa tựa 
như thế đấy. Thoạt mới dùng, ta thấy nó dìu dịu, hiền hiền, 
nhưng điểm mấy lá húng cho vào rồi đưa đi mấy lá bún 
trắng tinh, chấm với cái thứ nước quánh đặc một mầu đào 
mận, ta thấy nhạc điệu khác hẳn đi, khác nhưng từ từ, chậm 
chậm, theo thứ tự từng gam một, chớ không lỡ điệu, không 
đột ngột. 

Khẩu cái ta như nhảy múa tưng bừng, có lắm lúc tưởng 
chừng như có cái gì sắp “hỏng kiểu”, làm cho ta hơi sợ; 
nhưng tài tình là chính lúc ta sợ như thế thì sự ngang trở 
uyển chuyển vượt qua một cách thần điệu và tạo nên một 
nét nhạc mới thần tình đến lạ lùng. 

Song đừng tưởng rằng muốn hưởng một “nhạc điệu” như thế 
vào trong lòng mình là một công việc dễ dàng đâu. 

Thực vậy, món dựa mận muốn ăn cho ra ăn, cần phải làm 


công phu rất mực, có khi còn công phu hơn cả món chả là 
khác nữa. Thịt chó thơm mà ngọt, thui vàng ngây ngậy lên 
rồi, đem ra nấu dựa mận mà không quánh, đưa bát đựng 
dựa mận lên ngang mặt, nheo một con mắt lại mà không 
thấy nổi lên những rẳằn ri của bảy sắc cầu vồng, thế là chưa 
biết nấu. 

Muốn có một bát dựa mận thật là gia dụng, ta cần phải chú 
ý đặc biệt tới ba thứ nòng cốt là mắm tôm, riềng và mẻ. 
Mắm tôm phải là thứ mắm tôm “tiến”, lọc cho sạch; riềng 
giã thực kỹ, cần nhiều, kém thì không dậy mùi; mẻ cũng 
phải lọc đi lọc lại. Ba thứ đó trộn với nhau thực đều, gia 
thêm hành muối vừa độ, ướp với thịt chó sống, sau khi đã 
bóp kỹ rồi. Tất cả để đó, chừng một tiếng đồng hồ, chớ có 
đụng vào, rồi hãy lấy ra ninh. 

Chó già ninh kỹ, chó non đun vừa tới. Nhưng dù là chó già 
hay chó non cũng vậy, điều phải nhớ là không bao giờ nên 
gia nước - dù là nước xuýt - riêng cái tiết chó đánh vào cũng 
đủ làm cho nổi vị lên rồi. 

Nói đến tiết chó, ta cũng nên biết một chút về cách mổ chó 
thế nào cho lông tơ của chó không rụng vào trong bát tiết. 
Thường thường, người ta cắt tiết chó như cắt tiết lợn. Song, 
những người cầu kỳ muốn tận hưởng một bữa thịt chó thực 
“ra trò” không chịu làm như thế, nhưng lại vẽ thêm ra một 
“mốt” xét ra cũng vô hại trong nghệ thuật “đả cẩu” ở nước 
ta; họ tìm đúng cái mạch máu lớn ở nơi giữa cổ con cầy mà 
cắt; máu ra, họ cho một ống tre con vào mạch máu đó và 
truyền tiết vào trong một cái liễn lau rửa kỹ càng. 

Sự thực, tiết đó không đặc biệt gì hơn thứ tiết cắt thường, 


nhưng được một điều là không có lông tơ chó lẫn vào. Vả 
chăng, ai lại còn không biết rằng đối với các ông ẩm thực rỗi 
rãi thì giờ quá, làm một món ăn càng cầu kỳ, tỉ mỉ bao nhiêu 
thì họ vẫn thường tưởng tượng càng ngon miệng bấy nhiêu. 
Trí tưởng tượng của người ta ẻo ọe y như người đàn bà trẻ 
đẹp: chiều thì thích, mà quên đi một chút thì “mặt lưng mày 
vực” ngay... 

Chính cũng vì lẽ đó, có nhiều ông ở nhà quê làm dựa mận 
ngon chết đi được rồi, mà vẫn không chịu ăn ngay, lại còn 
cầu kỳ muốn cho nó phải “đông” mới thú. Mà ở nhà quê, 
thường thường không có tủ ướp lạnh thì mới biết làm sao 
đây? Đừng lo. Người sành ăn uống cầu kỳ cũng như người 
ghiền a phiến vậy. 

Dựa mận mà xong đâu đó cả rồi, không đụng tới mà cho vào 
trong một cái hũ, bịt kín lại, lấy dây thép quấn chặt rồi trát 
bùn ở ngoài, lẳng xuống đáy ao một ngày một đêm mới vớt 
lên. Chao ôi, có cầu kỳ một chút kể cũng bõ cái công vất vả! 
Ăn miếng dựa mận đông đó, nó tỉnh người ra như con sáo 
sậu, ông Ba ạ. Lạ miệng, bùi, ngầy ngậy, thơm thơm... 

Quái lạ đến thế là cùng! Thịt chó chất nóng, “sốt” thì lạnh, 
hai cái mâu thuẫn đó, ngồi mà nghĩ tưởng chừng như không 
thể nào dung hòa được với nhau; ấy thế mà ngờ đâu nó lại y 
như thể là đại số học vậy; hai cái “trừ” cộng với nhau thành 
ra “cộng”, lựa là cứ phải một âm và một dương! 

Có người đã nói thức ăn ngon mà chỗ ăn không ngon, không 
ngon; chỗ ăn ngon mà không khí không ngon, không ngon; 
không khí ngon mà không có bè bạn ăn ngon cũng không 
ngon. Câu đó đúng. Nhưng tôi muốn thêm vào “Tất cả đều 


ngon, nhưng ăn ngon mà không đúng thời tiết cũng không 
ngon nốt”. 

Lắm lúc ngồi nhắp một chén rượu tăm cất ở Tây Hồ, thưởng 
thức một mình một đĩa tái chấm muối tiêu, chanh, ớt, tôi 
vẫn thường nghĩ hình như trời sinh ra thịt chó là để ăn riêng 
ở Bắc Việt, chứ không phải ở bất cứ đâu đâu. Từ tháng Tám 
trở ra, trời Bắc Việt nặng những mây mù, đìu hiu một ngọn 
gió hanh hao, lành lạnh, gợi nhiều niềm tưởng nhớ xa xưa. 
Lòng mình không buồn não ruột, nhưng sầu nhè nhẹ và 
mình ưa cái sầu đó, bởi vì nó không hại người mà lại nên 
thơ. Đó, chính ở trong tâm trạng đó mà thưởng thức một 
bữa thịt chó thì không còn gì hợp lý, hợp tình, hợp cảnh hơn. 
Lòng đương lạnh tự nhiên thấy ấm; đời đương bàng bạc 
bỗng tươi lên một nét đậm mầu. Một thức ăn mà có lúc thay 
đổi được cả nhân sinh quan của người ta, âu cũng là một cái 
lạ ít khi thấy vậy. 

Vì thế, nhiều khi ngồi trong nhà trông ra giàn thiên lý để cho 
lòng lắng xuống, tôi vẫn thấy cần phải tha thứ cho những 
nhà tu hành chỉ vì quá yêu cái đẹp, cái ngon, cất lẻn ra đi 
xơi thịt chó mà bị mang cái tiếng xấu là “hổ mang, hổ lửa”. 
Chao ôi, một Lỗ Trí Thâm, một Hồ Quỳ, làm sao mà chịu 
được sự câu thúc của một thủ tục chật hẹp không cho người 
ta sống tự do - tự do tư tưởng, tự do thưởng thức, tự do ẩm 
thực? 

Nếu tôi có tài, tôi quyết sẽ phải viết một loại bài đăng báo 
cổ xuý những nhà hữu trách trong các giáo phái nên để cho 
các vị tu hành “đả cẩu” tự do, và hơn thế, lại dùng thịt chó 
vào trong lễ tam sinh nữa, bởi vì theo các truyện kể trong 


dân gian thì dường như các ông thổ địa, các ông Thần Trà, 
Uắt Lũy, kể cả vua Diêm Vương nữa, cũng ưa món ấy. Thần 
mà còn thích thịt chó, huống chi là người! 

Trong các truyện cũ của Tàu, người ta thường thấy có những 
con hồ ly tỉnh gần thành chánh quả mà chỉ vì trong một lúc 
thèm thịt đàn ông, con trai đã làm điều càn bậy để đến nỗi 
phí cả mấy ngàn năm tu luyện. 

Ngồi mà suy nghĩ, tôi tưởng thịt đàn ông con trai, đối với các 
con tỉnh cái, ngon bất quá cũng chỉ bằng đến thịt chó đối với 
chúng ta là cùng. Chẳng thế mà thịt chó đã thành ra món ăn 
được ca tụng trên cửa miệng mọi người, và hơn thế, lại còn 
đi sâu cả vào trong văn chương bình dân nữa. 

Đàn ông biết đánh tổ tôm, 

Biết ăn thịt chó, xem nôm Thúy Kiều. 

Thịt chó, thịt cây, thịt “sư tử đất”, bao nhiêu danh từ được 
đặt ra, nhưng “làng đánh đụng” vẫn cho thế là chưa đủ, nên 
luôn luôn những danh từ mới vẫn được người ta “sáng chế”, 
không ngoài mục đích đề cao món ăn “số dách” kia: thịt chó 
còn có tên là mộc tồn - ra cái ý rằng mộc tồn là cây còn, cây 
còn là con cầy; nhưng linh động và ý nghĩa chính là cái danh 
từ “hương nhục” - thịt thơm. 

Này, có dịp nào gặp người biết thưởng thức thịt cây, anh thử 
nói về thịt chó mà xem. Một trăm lần như một, anh sẽ thấy 
người ấy bắt đầu như thế này: “Không có thứ thịt gì lại có 
thể thơm như nó...” 

Nhưng dù thơm, dù ngon, dù ngọt, dù bùi, bao nhiêu “đức 
tính” đó nào đã thấm vào đâu với cái đức tính bao quát của 
thịt chó trong công cuộc thống nhất dân tâm, san bằng sự 


phân biệt giữa các giai cấp trong xã hội? 

Thực vậy, tôi đố ai lại tìm ra được một miếng ngon nào khả 
dĩ liên kết được dân ý đến như vậy, một miếng ngon mà từ 
vua chí quan, từ quan chí dân, từ ông tư bản đến người làm 
công, thảy đều ưa thích, thảy đều dùng được, thảy đều 
thèm muốn, thảy đều công nhận... “ba chê”. 

Ôi, cứ nghe người ta nói thì đổ thóc giống ra mà ăn! Ăn thịt 
chó là thiếu văn minh, ăn thịt chó là bẩn thỉu, ăn thịt chó là 
bất nhân bạc ác... và còn gì nữa, và còn gì gì nữa! 

Người ta viện lý con chó là bạn của loài người, ăn thịt chó là 
mọi rợ, thế thì tại sao con ngựa, “một chinh phục cao cả 
nhất của loài người” mà người Âu Mỹ cũng đem ra “đánh 
chén”? Bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con 
cá ăn uống sạch sẽ ư? 

Không. Con chó là con vật để cho người ta ăn thịt; ăn thịt 
chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò. Huống 
chi thịt chó lại còn ngon và bổ; vì thế tôi cho rằng mặc dầu 
người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một 
món ngon bất diệt của dân ta và tôi tin rằng: “Nước ta còn, 
thịt chó còn” mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay, đở là 
ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy. 


(1) Sông Đanuýp xanh của nhạc sĩ Ao Giôhan Xtrôt. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
TIẾT CANH, CHÁO LÒNG 


Tôi không biết ý cô Bảy ra sao, nhưng cái món cháo tiết của 
“các chú” bán rong ở ngoài đường, ăn với “dồi chau quảy”, 
tôi không thể nào “thương” được. Đã đành rằng đôi khi lạ 
miệng, cắt vài miếng “dồi chau quảy” cho vào cháo thì cũng 
“dễ ăn” thực đấy nhưng cháo là thứ cháo nào kia, chớ đến 
cái cháo tiết cái thứ cháo bắt chước cháo lòng một cách 
vụng về cứng nhắc đó, thì ăn vào không những không thể 
ngon lành mà lại còn mang tiếng lây cả đến “dồi chau quảy” 
nữa. 

Cái gì mà lại có thứ cháo loãng thờ, loãng thệch nước đi 
đàng nước, cái đi đàng cái, lềnh bềnh mấy miếng tiết, cháo 
và tiết rời rạc, đuểnh đoảng như “ông chẳng bà chuộc” vậy! 

Không, cháo lòng phải là một cái gì khác thế, lạ lùng, huyền 
bí và lâm ly hơn nhiều lắm. Nhưng khoan đã, sao ta lại có 
thể nói tới cháo lòng trước khi nói tới tiết canh, lòng lợn? 
Lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế, thiếu 
một thứ thì mất cả sự nhịp nhàng, tiết tấu, vì thế, nói tới 
cháo lòng, phải nói đến lòng lợn, tiết canh, mà nói có thứ tự, 
vì ba thứ đó không tha thứ sự vô trật tự. 

Nghĩa là muốn thưởng thức ba thứ đó, người ta cần phải ăn 
có trật tự, tôn ti, ăn cho đúng phép, chớ món đáng lý ăn 
trước mà lại ăn sau, món đáng lý ăn sau mà lại dùng trước 
thì “hỏng kiểu” hết, không thành ra cung bực, mà lại còn 


làm mang tiếng cả lòng lợn, tiết canh, cháo lòng. 

Thực ra, cháo lòng, tiết canh, và lòng lợn ăn ở chỗ nào - giữa 
chợ, ngoài đường, trong hiệu hay ở nhà - thì cũng phải ăn cả 
ba thứ mới cảm thông được hết cả cái hay, cái đẹp, cái 
ngon, cái lạ. 

Ăn mãi cơm tẻ và thịt thà cũng chán, mà ăn cơm Tàu béo 
ngấy mãi cũng chán, một hôm trời trở gió kia, anh thấy như 
nhơ nhớ một cái gì xa xôi lắm lắm, kiểu cái nhớ vẩn vẩn vơ 
vơ lúc mới nổi ngọn gió thu... Anh tự hỏi nhớ gì: nhớ ngày 
vàng đã qua rồi, nhớ một cặp mắt người yêu cách biệt, hay 
nhớ một mối tình não nuột đã liệm vào tấm vải xô của thời 
gian? 

Không phải cả. Ta rầu rầu trong bụng, suy nghĩ vẩn vơ mãi, 
sau mới biết rằng “đối tượng” của sự nhớ nhung đó không 
có gì khác là tiết canh, cháo lòng: “À đã lâu lắm mình không 
thưởng thức...” 

Nhưng nghĩ thế, đủ rồi. Có cần phải nói ra làm gì đâu! Vợ 
chồng yêu thương nhau, mình chưa buồn vợ đã biết mình 
buồn, mình chưa vui vợ đã biết mình vui thế thì làm gì mà 
không đoán được nỗi buồn se sắt nhỏ bé ở trong lòng người 
bạn trăm năm. 

Thế là dưới ngọn đèn ấm cúng, cơm nước và thức ăn bốc 
khói lên nghi ngút đã dọn ra bàn đâu vào đó cả rồi cũng 
mặc để đó cho các con ăn, còn chúng mình thì mặc quần áo, 
đi một chút đi! Cả hai người đều biết ở Hà Nội muốn thưởng 
thức cháo lòng thì có những đâu “ăn được”; nhà cả Thủy ở 
trong cái cổng xế rạp chiếu bóng Đại Nam phố Chợ Hôm; 
nhà Tiềm ở đầu Hàng Lọng chỗ ngã ba trông sang chợ Cửa 


Nam; nhà cả Chảy ở Tiên Sinh Nhà Hỏa, gần chỗ rễ sang 
phố Hàng Bát cũ. 

Ngày xưa ngon có tiếng là nhà cả Thủy, nhưng về sau, nghe 
thấy nói rằng vì bà cụ mẹ vợ cả Thủy mất đi, cả Thủy chơi 
bời cờ bạc, không chăm chút cửa hàng như cũ nên mỗi ngày 
số khách vào ăn hàng mỗi kém đi. Nhà Tiềm tiết canh đánh 
cũng lâm ly đáo để, nhưng chỗ ngồi chật chội mà khách ăn 
lại quá tạp nham, nên hạng trung lưu thường ít khi lui tới. 
Người ta thường thấy ra vào ở cửa hàng này các anh em xe 
kéo, các bà buôn trên chợ, các công nhân. Còn các công 
chức, các thương gia, các kỹ nghệ gia, các bà “tử tế” thường 
thường là hay đến ăn ở nhà Tư Công, gần hiệu cơm tám giò 
chả cũ ở Hàng Buồm hay nhà cả Chảy ở phố Tiên Sinh Nhà 
Hỏa. Hai nhà này bán cũng đã lâu đời, cho nên không cần có 
biển quảng cáo mà những người sành ăn ở Hà Nội thảy đều 
biết cả. 

Nhưng coi chừng đó, cái món tiết canh cháo lòng bán ào ạt 
chỉ trong khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ, nếu quả là muốn 
“ăn lấy được”, nên mau chân lên một chút. Có những buổi 
tối ngồi ăn trong một gian phòng đầy nghẹt những người, tôi 
đã từng thấy có những bọn khách chậm bước đến ăn mà 
không có bàn ngồi, hoặc có bàn mà đã hết cả lòng, hoặc còn 
lòng mà hết cháo, đành tân ngần kéo nhau ra. Trông những 
người đó, thực là tội nghiệp. 

Ở nhà ra đi với cái mộng làm thỏa mãn khẩu cái quyết định 
phải dùng một bữa “đã đời”, vậy mà đến nơi lại phải về 
không, nỗi thất vọng lựa là phải nói ra ai nấy đều biết cả. 

Ờ, chẳng lẽ đã bảo ở nhà là đi ăn rồi, bây giờ lại về thúc 


người nhà dọn cơm ra dùng hay sao? Thôi, đành là phải đi 
tìm “cái” khác mà ăn vậy. Nhưng cái khác là cái gì? Thịt rắn 
ư? Cơm Tàu ư? Chả cá ư? Cơm gà ư? Tôi biết: đã lỡ như thế, 
ăn yến cũng không thú nữa. 

Tiết canh, cháo lòng ám ảnh ta, không thể làm cho ta quên 
được. Sự “trượt ăn” đó càng làm cho ta thèm muốn và càng 
tưởng tượng, ta lại càng thấy tiết canh cháo lòng ngon quá. 
Ông Tây nhứt định là không biết ăn lòng lợn, tiết canh rồi, 
còn ông Tàu thì chỉ biết độc có một món là làm thành “lù 
my” cặp vào bánh mì ăn hay lấy một que tăm xiên từng 
miếng nhắm vào tới ba xị đế. Không ngon, ăn như thế không 
thể nào ngon được. 

Cái tiết canh, cháo lòng của ta chính ra là một món ăn rất 
bình dân, mọi lớp người trong xã hội đều có thể ăn chơi 
thong thả, nhưng trái lại, lại là một thức ăn thanh lịch vào 
bực nhất. 

Không có ai lại nhồm nhoàm tống luôn ba miếng gan hay cổ 
hũ vào miệng một lúc bao giờ. Dù bận rộn hay háu ăn đến 
thế nào đi nữa, người ta cũng nhởn nha gắp từng bộ phận 
của con heo. Ăn nhiều, kém ngon đi. Nhưng muốn thưởng 
thức lòng cho ra trò, phải đưa cay tí rượu. Khà, “nó” lạ lắm, 
ông Hai ạ. Có tí rượu, lòng tự nhiên nổi hẳn vị lên, cái bùi 
dường như bùi hơn, cái béo dường như cũng béo hơn lên 
một chút. Gắp một miếng lòng tràng, chấm đẫm mắm tôm 
chanh, ớt mà ăn, rồi thong thả lấy hai ngón tay cái và ngón 
tay trỏ nhón một cánh mùi hay lá rau thơm điểm vị, anh sẽ 
cảm thông hết cả cái tốt đẹp của buổi thanh bình ăn uống 
nhởn nha, đồng thời, lại thấu hiểu cái đặc biệt của miếng 


ngon đất nước. 

Thực mà, không nước nào lại có một thức ăn lạ như lòng lợn 
của ta. Cũng là trong con lợn cả, mà mỗi bộ phận ăn ngon 
một cách: gan thì ngòn ngọt mà lại đăng đắng, ăn vào với 
rau mùi lại thấy thơm thơm; tim nhai vào trong miệng mềm 
cứ lừ đi; cổ hũ giòn tanh tách; lòng tràng sậm sụt; còn ruột 
non thì quả là đáo để, mới cắn tưởng là dai nhưng kỳ thực lại 
mềm, ăn vào cứ lo nó đắng thành thử đến lúc thấy nó ngọt 
và bùi và thì cái bùi cái ngọt ấy lại càng giá trị. 

Tất cả những thứ đó, cùng một vài miếng phổi và mấy 
miếng dồi mỡ thái bằng một con dao thật bén và xếp đặt 
lớp lang như một bản tuồng diễm tuyệt, à, trông quí lắm, 
thưa côi! 

Điểm vào đó, còn ớt màu đỏ, thơm mùi và húng màu ngọc 
thạch, thiên thanh, mắm tôm chanh màu hoa cà... ba thứ đó 
tươi cười ngự ở bên màu trắng ngà của lòng tràng, màu 
trắng xanh của ruột non, màu trắng phơn phớt lòng tôm của 
cổ hũ, tạo thành một cuộc “chơi màu sắc” hòa dịu làm cho 
tâm hồn người ăn tự nhiên thơ thới. 

Thú nhất là ăn từng thứ một đã ngon, ăn đệm thứ này với 
thứ kia, như ăn một miếng cổ hũ với một miếng gan hay lấy 
một miếng lòng tràng điểm với một miếng ruột non lại cũng 
ngon cách khác. Quanh đi quẩn lại có mấy thứ mà cái ngon 
biến ra trăm ngàn sắc thái khác nhau; không, ta phải nhận 
rằng như thế quả cũng là một cái lạ mà ít khi ta thấy trong 
khoa ẩm thực. 

Nhưng hỡi người sành ăn, hãy coi chừng! Đừng có thấy lòng 
tràng, cổ hũ, ruột non, lá lách ngon miệng mà cứ xơi tì tì 


mãi. Ăn chơi chút đỉnh thôi, chớ đừng để cho khẩu cái hoàn 
toàn thỏa mãn mà rồi đến lúc tiết canh đưa lên lại thấy hết 
thèm. Ta phải vừa ăn vừa đợi, vừa ăn vừa giục tiết canh, thì 
đến lúc được tiết canh ta mới thực cảm thấy cái ngon mát, 
bùi béo của nó ra sao. 

Vì đưa cay mấy hớp rượu, lại bắt đầu bằng những miếng ăn 
khô, cổ ta có ý hơi rao ráo. Miếng tiết canh thứ nhất nuốt 
vào, quả có y như là một trận mưa xuân rưới vào lòng đất 
làm cho đất thêm tươi đẹp và nhuần nhị. 

Không, mưa không lấy gì làm to đâu, chỉ phiêu phiêu, nhỏ 
nhỏ thôi, nhưng đủ làm cho đất mỡ ra, đẹp ra, không hanh 
hao, úa héo. Cũng vậy, miếng tiết canh thứ nhất ăn vào 
không võng nước như xúp hay canh, nhưng đem đến cho ta 
một cảm giác mát mẻ, nhuần nhị, làm mát gan, nở phổi. 

Tài nhất nó không phải là nước mà vào đến cổ lại lừ đi như 
nước, nhưng không vì thế mà hóa ra “đoảng” trôi qua cổ 
họng thì thôi. 

Chính vào đến cổ họng, tiết canh mới phát huy được hết 
thơm ngon của nó, cũng như một thiếu nữ chỉ phát triển 
hoàn toàn sau khi đã sinh nở một lần rồi. Cũng như người 
con gái dậy thì, tiết canh đẹp một cách rực rỡ, lộng lẫy, não 
nùng. Màu đỏ tươi hơn hớn của tiết bật lên trong đám sụn 
băm, gan thái chỉ thơm, mùi rắc bên trên, với lạc giã nhỏ 
làm cho người ta nghĩ đến làn da thơm mát ngạt ngào của 
một thiếu nữ đầy tràn nhựa sống. 

Một người đẹp như thế, mà chạm mạnh vào, ta cảm thấy 
như có tội... Không, ta chỉ muốn nhìn để thưởng thức cái đẹp 
thôi... 


Chính vậy, ăn một miếng tiết canh vào miệng, ta thấy như 
nhai mạnh tức là mắc cái tội phí phạm của trời. Nhưng sự 
ham muốn bao giờ cũng mạnh. Những miếng phổi và sụn, 
những miếng gan, những hạt lạc rang thơm phức quyến rũ 
ta: tất cả những thứ đó quyện vào với tiết và tạo ra một 
mâu thuẫn nên thơ vừa mềm lừ, vừa sậm sựt, tưởng như là 
chống đối nhau nhưng trái lại, lại ăn ý với nhau như thể âm 
với dương, trai với gái. 

Trai sánh với gái, bao giờ cũng nên thơ, điều đó ai cũng đã 
biết cả rồi. Nhưng có một đôi lứa hoàn toàn hạnh phúc, hoàn 
toàn xứng ý, không phải là việc dễ dàng. Muốn tạo nên một 
cuộc sống ái ân lý tưởng, người đàn bà và người đàn ông 
cần phải biết những nhiệm vụ, những nhượng bộ, những hy 
sinh đối xử với nhau, tóm lại, phải biết sống cho có nghệ 
thuật, thì, để hoàn thành một đĩa tiết canh lý tưởng, ta cũng 
cần phải sửa soạn công phu, công tác một cách nghệ thuật, 
theo một phương pháp cổ truyền nhứt định. 

Tiết canh ky nhất là đánh nát, dù là tiết canh vịt hay tiết 
canh heo. 

Đánh tiết canh heo, người ta cho một chút muối vào trong 
chậu rồi cắt tiết vào đó. Tiết chảy ra thì lấy đũa quấy đều 
lên, cho tiết khỏi đông. Trong khi đó thì sụn, lòng, phổi, cổ 
họng v.v... đã được băm nhỏ để vào bát hoặc đĩa riêng. Đến 
khi đánh, người ta xúc thịt đã băm cho vào tô, rồi múc tiết 
hòa lẫn với nước xuýt rưới vào từ từ. Tiết và nước xuýt trộn 
với nhau cân phải theo tỷ lệ hai thìa tiết một thìa nước. 
Trong khi rưới tiết, phải lấy đũa khuấy đều rồi để nguyên 
một chỗ, không được ai chạm đến. Lúc nào dùng thì thái 


mỏng mấy miếng gan bày lên trên, rắc lạc rang và để mấy 
cánh thơm và mùi cho đẹp mắt. 

Tiết canh vịt, đánh tương đối khó hơn một chút. Thường 
thường, người ta cắt tiết cổ, nhưng có những người cầu kỳ 
lại chú trương cắt tiết ở mỏ hay ở khuỷu chân thì được nhiều 
tiết hơn. Tiết chảy ra được hứng vào một cái bát, trong đó 
đã đổ già nửa thìa nước mắm để cho tiết khỏi đông. 

Tiết canh vịt thường đánh với những miếng sụn ở trong con 
vịt như cổ, chân, cánh và lòng. Những thứ đó được băm nhỏ 
rồi dàn lên một cái đĩa lớn; đoạn, người ta rưới tiết đã được 
hòa vào nước xáo, đánh lên cho đều. Cũng như tiết canh 
lợn, tiết canh vịt đánh xong rồi phải để riêng biệt một chỗ 
cho đông lại. Khi nào dùng thì thái mấy miếng gan mỏng để 
lên, trên rắc lạc giã nhỏ và ăn với các rau ngổ, răm và húng. 
Tôi không tin rằng có người đánh tiết canh tài đến nỗi có thể 
xâu lạt vào tiết canh mà mang đi mang lại như miếng thịt, 
nhưng quả có bà nội trợ Bắc Việt đánh tiết canh đông y như 
thể là vừa mang ở trong tủ ướp lạnh ra. Đánh được như thế, 
quả là một thiên tài. Có người nói rằng muốn vậy, người ta 
phải dùng “ngoại khoa” là đánh tiết canh xong thì lấy một 
bẹ chuối đặt lên trên tiết canh cho cái bẹ chuối hút hết nước 
thừa đi. Để một lát, lấy ra dùng, phần nhiều khi tiết canh 
rắn, ăn trơn miệng. 

Ngoài tiết canh lợn và tiết canh vịt, còn có tiết canh chó và 
tiết canh gà, nhưng hai thứ sau này ít phổ thông. Là vì tiết 
canh chó không đánh khéo dễ tanh, mà trông thấy người ta 
dễ sợ, còn tiết canh gà, theo lời tục truyền lại, dễ truyền 
bịnh cho người dùng, nhất là bịnh suyễn. Chẳng biết có 


đúng hay không? 

Dẫu sao, tiết canh ngon mà có đến những hai thứ thiết 
tưởng cũng đã đủ lắm rồi. 

Người đẹp thường hiếm thấy.. Nhưng người đẹp dẫu 
nghiêng nước nghiêng thành đến bực nào đi nữa mà đứng 
một mình thì cũng hoài mất cái đẹp đi. Bởi vậy, ăn tiết canh 
rồi thôi, người ăn vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì: bực 
lắm. Thì đã bảo rằng lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một 
“tam đầu chếi bất khả chia la mà! Tiết canh dùng rồi, có 
cháo mới lại càng nổi vị. 

Thử tưởng tượng một buổi chiều tà, hiu hiu gió thổi, hai vợ 
chồng ngồi kể vai ở trong một quán lạnh, liếc nhìn nhau đợi 
hai bát cháo nóng mang lên. 

Cái bát đựng cháo bình dân một cách lạ thường, nhưng hơi 
nóng của cháo đưa lên thì quả là một hương thơm vương 
giả. Hành không nhiều, chỉ vừa đủ ngát thôi; cháo không thô 
và sặc mùi “mà dầu” như kiểu “kêạp chúc” nhưng cũng 
không vì thế mà đuểnh đoảng hay nhạt nhẽo. 

Nó có một hương vị riêng, ông ạ, một hương vị không thể so 
sánh với bất cứ hương vị của một thứ cháo nào khác, một 
hương vị đất nước kín đáo, xa xôi, hàm súc. Ngửi hương vị 
đó, rồi đưa mắt nhìn vào bát cháo mà nhận chân lấy cái 
quánh của nó với màu tím lờ đờ do tiết tạo thành, ta sực nhớ 
đến người con gái trong câu hát: 

Một ngày hai bữa trèo non 

Lấy gì mà đẹp, mà giòn, hỡi anh! 


Một ngày hai bữa cơm đèn 


Lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng! Thuần túy Việt Nam, 
người con gái trong câu hát nói như vậy chính là nói nhũn. 
Thực ra, người con gái ấy mạnh vô cùng, bởi vì dám nói cái 
xấu ra, tuy là người con gái đã tin chắc vào cái đẹp của 
mình rồi; mà tin vào cái đẹp của mình, nhưng vẫn cứ nói ra 
như thế, âu cũng là một cách làm duyên để cho chồng 
thương hơn. 

Thực vậy, cháo lòng cũng như một người con gái mà duyên 
dáng lẫn vào bên trong, chớ không bong ra bên ngoài. Có 
thể rằng ăn ở với một người đàn bà đẹp một cái đẹp huy 
hoàng, rực rỡ và ác liệt, ta mê say đến quên cả đời đi, 
nhưng sự mê say đó làm cho ta rờn rợn, có khi thấy như đau 
nhói ở ngực, và kết cục chẳng bao lâu ta sẽ thấy tim ta mệt 
mỏi. 

Đối với một người vợ tấm mẫn, cũ kỹ, có duyên thầm, không 
thế. Vợ chồng càng ăn ở với nhau thì người chồng lại càng 
tìm thấy ở người vợ những tính tình tốt đẹp, mới lạ, làm cho 
tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi thắm đượm hơn. 

Đối với một người vợ như thế không thể nào bỏ được, càng 
về xế chiều lại càng thương mến nhau hơn; có khi người vợ 
ho mà chồng thấy như chính mình đau nơi ngực người chồng 
buồn mà vợ thấy như cả bầu trời ủ rũ, tang thương. 

Thương biết bao nhiêu, ngon biết chừng nào! 

Thường thường, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, húp vào qua cổ 
thì thôi, không để lại cho ta cảm giác một dư hương gì đáng 
kể; riêng có cháo lòng, húp xong rồi, ta vẫn còn thấy ở khẩu 
cái còn dư lại một cái gì: đó là cái tiết bóp lẫn vào cháo, 
ngọt lừ lừ, trơn muồn muột. 


Cháo đậm đà, đôi khi lại lẫn một miếng tiết, vừa nuốt, vừa 
nhai khẽ như đùa với hạnh phúc... thỉnh thoảng lại điểm 
thêm một miếng dồi mỡ và một ngọn rau thơm... tôi dám cá 
một trăm ăn một đồng có thứ cháo nào lại ly kỳ và tiết tấu 
như vậy hay không? 

Ở Huế, ở Sài Gòn, người ta cũng ăn cháo heo, nhưng thường 
là vẫn “hầm bà là” cả dồi, tiết, lòng tràng, nõn khấu và cổ 
hũ vào luôn trong cháo. Ăn như vậy không lấy gì làm thú. 
Cháo lòng, phải ăn riêng, cháo ra cháo, lòng ra lòng, húp 
một miếng cháo lại ăn một miếng lòng, sau khi đã chấm 
nước mắm có chanh tiêu và ớt cho cẩn thận. 

Ăn như vậy, vị của cháo mới bật lên, chớ húp cháo mà lại 
lổn nhổn hết thứ này thứ nọ, người ta, chỉ chủ tâm nghĩ cách 
làm cho khỏi nghẹn thì làm sao mà thưởng thức được hết cả 
cái thơm ngon của nó? 

Ăn một bát cháo lòng thực ngọt và biết điều hòa các gia vị 
cho vừa vặn, kể cả cà cuống pha vào mắm tôm hay nước 
mắm cho thực vừa, người biết ăn ngon thường khi thấy còn 
sướng hơn là ăn vây, ăn yến. 

Nếu thêm vào đó, để tráng miệng, ta lại dùng mấy cái kẹo 
sìu Thiều Châu rồi nhởn nha đi về nhà, bảo trẻ đun một ấm 
nước cho ta tự tay pha lấy một ấm trà mạn sen do vợ ướp, 
đời tươi hết chỗ nói, không còn “ngôn” vào đâu được, có 
phải không, ông Cả? 

Những lúc đó, mới biết cái điếu thuốc lào quý thật: ăn tiết 
canh, cháo lòng và uống trà mạn sen xong rồi mà hút thuốc 
lá trời đi nữa, cũng là phí cả một bữa ăn ngon. 

Vì thế, tôi tán thành những người ăn tiết canh cháo lòng 


xong mà hút một hai điếu thuốc lào. Và cũng vì lẽ đó, mỗi 
khi đi ăn tiết canh cháo lòng ở đâu xa, tôi vẫn man mác nhớ 
tới những cửa hàng tiết canh, cháo lòng Hà Nội mỗi khi tiễn 
khách, lại đưa ra mời một miếng trầu cau tươi ăn cho thơm 
miệng và ấm bụng, để cho các bà dùng với thuốc lá “sâu 
kèn” vừa đậm đà, ý vị mà lại vừa trang nhã. 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
HẦU LỐN 


^^ “# 


Có phải ở trong Nam người ta gọi món đó là “sà bần” không? 
Không ai bảo cho tôi biết tại sao người ta lại kêu như thế. Tôi 
cứ gọi nó là “hẩu lốn”. Chiều tháng Chạp, trời hơi lành lạnh, 
một mình thơ thẩn đi trên các nền đường xa vắng, nhìn vào 
nhà người thấy cơm canh bốc khói dưới đèn, tôi thường nhớ 
đến món “hẩu lốn” ngày nào... 

Tất cả buổi chiều đương vào chầm chậm ở trong hồn hiu 
quạnh, mà chợt nhớ đến món hẩu lốn như thế, thì lòng mình 
tự nhiên ấm áp hẳn lên, nhưng sau đó lại trầm trầm thêm 
một chút, rầu rầu thêm một chút. Là vì mình lại tương tư 
miếng ngon Hà Nội mất rồi! 

Thực là kỳ lạ: cũng thuộc vào loại hẩu lốn, Tàu có “tả pín lù” 
Tây có “lâm vố”, mà ở đây thì có “sà bần”; ba thứ này, cũng 
như hẩu lốn, đều do các thứ ăn đổ lộn lại với nhau nấu chín 
lên, nhưng tại sao ăn vào tôi vẫn thấy có một cái gì “khang 
khác”, không làm cho mình mãn nguyện hoàn toàn? 

Thưởng thức “tả pín lù”, công phu lắm. Muốn cho thực đủ vị, 
phải có cá, tôm, mực, gà, lợn, bào ngư, hầu sì, bong bóng... 
mỗi thứ gắp một miếng nhúng vào trong nước dùng, rồi gia 
thêm cải bẹ xanh, cải soong, hành hoa để cả cuộng, rưới 
nước dùng vào bát mà ăn, chính lúc các món ăn đương 
nóng. Ai muốn có nhiều đản bạch tỉnh cho mạnh, thì đập 
thêm một cái tròng đỏ trứng gà vào. Trứng sống, rưới nước 


dùng sôi lên trên, chỉ một lát thì tái: mời ông cầm đũa xơi 
ngay cho, kẻo nguội... Trời lạnh, ăn món nóng vào có phải 
ấm lòng lạ lùng không? Nước dùng gà bỏ thêm đầu tôm, đầu 
mực, lại đập trứng, húp vào một miếng, nó cứ ngọt lừ đi 
trong cuống họng... Nói cho thực thì mùa rét, mấy anh em 
tri kỷ dắt nhau lên một cái lầu cao, gọi tả pín lù ăn kể cũng 
nên thơ. 

Phổ ky đưa ra một cái “cù lao hổ”; trong cù lao có để than 
tầu hồng; nước dùng ở quanh cái cù lao sôi lên sùng sục làm 
cho người ăn đã ấm trong lại ấm cả ngoài. Thỉnh thoảng, 
mấy bông hoa lửa bay lên đem lại cho ta cái cảm tưởng 
mình là những vị tiên ngồi chung quanh lò bát quái luyện 
linh đơn, ăn một miếng vào bụng thì trường sanh bất tử. 

“Sà bân”, không ăn như vậy. Bí rợ, bún tầâu, cá nướng, khoai 
tây, nấm, tỏi tây, haricôve, đổ chung vào một cái nồi nấu 
lên ăn. Cũng như tả pín lù, các món ăn này còn nguyên vẹn, 
mới toanh, chưa hề đụng đũa: nhưng cũng có một thứ sà 
bần “hầm bà là” tất cả các thức ăn ngày hôm trước nhà có 
tiệc tùng còn lại đun nhừ lên, gia thêm rau cỏ rồi bắc ra ăn 
thật nóng. 

Thấp xuống một bực, người bình dân còn ăn đồ “lâm vố” 
cũng là một thứ sà bần, nhưng đây là “sà bần” gộp các món 
ăn Tây nấu nhừ ra: ragu, rôti, ôđơvơ, ăngtê, sucút cùng bơ, 
phó mát, cho tất cả vào một cái nồi nấu chín. 

Đừng có bảo những biến chế đó không ngon vì là những 
món dư, rẻ tiền, được đun nấu theo một “hệ thống vô trật 
tự”. Sà bần, lâm vố và tả pín lù, mỗi thứ có một vị riêng, ăn 
vào lạ miệng, nhưng thực tình mỗi khi thưởng thức một món 


đó rồi, tôi chỉ thấy thương món “hẩu lốn” hơn lên. Món hẩu 
lốn giống tất cả những món đó, nhưng lại không giống riêng 
một món nào. 

Tả pín lù, ăn thô và béo quá, nước lại ngọt một cách giả tạo; 
đồ lâm vố thì lai căng, lổn nhổn, ăn một miếng chơi, cũng 
được đi, nhưng đến miếng thứ hai thì “chán mớ đời”; còn sà 
bần kể cũng hay, nhưng không hiểu làm sao tôi cảm thấy 
nhạt nhễo... và duy vật như kiểu cô gái Việt học trường đầm, 
thân thể cứ căng ra mà lại mặc một cái quần cóc se, rất 
chật, đi núng na núng nính như biểu diễn rum ba ngoài phố. 
Ăn một miếng, ngon liền; hai ba miếng, được đi; nhưng đến 
miếng thứ tư mình thấy khẩu cái nó nhàm, “không vô” nổi 
nữa. Thế là tại làm sao? Tại “sà bần” thừa chất gì chăng? 
Hay là tại thiếu một thứ rau gì mà ở trong Nam này không 
có sẵn? 

Chao ôi, hẩu lốn thì khác hẳn... 

Một buổi chiều đông, hoa rét trở về với mưa xanh, gió thu, 
anh bước vào nhà, tự nhiên thấy ngào ngạt một mùi thơm... 
Hỏi: “Ờ, nhà làm món gì mà ngát thế?”. Đáp: “Hôm nay 
lạnh, làm món hẩu lốn ăn đấy mài!” 

Vợ đã biết tính chồng hơi khó, thích món gì mà không đủ vị 
thì hay “lẫy”, cho nên từ buổi trưa đã phải mua đủ các thứ 
rau cần thiết như thìa là, cải cúc, cải xanh, rau cần... Bao 
nhiêu thứ đó rửa sạch, để cho ráo nước. Xong đâu đấy, mới 
đi lấy tất cả những món ăn còn lại của bữa cỗ hôm qua để 
riêng ra một chỗ, đợi giờ chồng về thiếu mười phút thì bắc 
vấu lên bếp, bắt đầu làm món ăn thích ý của chồng. Bát thịt 
lợn ninh với măng khô cho vào trước, rồi đến bát miến, long 


tu, bào ngư, vây, bóng, kế tiếp trút vào sau. Lại còn đĩa gì 
kia nữa? Giò, chả cũng cho vào nốt, và cho vào luôn cả mấy 
miếng phì tản, thịt quay, mấy cuộng hành, và chớ có quên 
đĩa thịt gà luộc và bát chim hầm với hạt sen và cốm! 

Lửa reo lách tách như cười. Từ cái vấu tỏa lên một ngọn khói 
lam huyền ảo. Người nội trợ gia mắm, muối vừa vặn ngon 
thì chồng đã thay quần áo xong rồi, mà người nhà cũng bày 
bàn kê ghế đâu vào đó. Mời ông ngồi trước, xong rồi đấy! Có 
uống rượu thì lấy chai rượu sen ở ngăn dưới cùng tủ buýp 
phê, chớ cái chai để ở trên mặt tủ là thứ xoàng, uống phí 
công đi. Người vợ vừa nói vừa lấy rau ở trong rổ cho vào 
vấu: rau cải cho vào trước, rồi đến rau cần, cuối cùng là thìa 
là, tất cả trộn lẫn, vừa tái thì bắc ra, đập một quả trứng, đảo 
lên vài nhát nữa rồi trút ra bát lớn. 

Ngoài sân, mưa lăn tăn làm ướt giàn thiên lý. Mấy con ngỗng 
trời bay tránh rét, buông ở trên bầu trời xám màu chì mấy 
tiếng đìu hiu. Cơm vừa chín tới, hẩu lốn lại nóng hổi, bốc 
khói lên nghi ngút, mà ngồi ăn ở trong một gian phòng ấm 
cúng với một người vợ má hồng hồng vì mới ở dưới bếp lên, 
có họa là sất phu lắm mới không cảm thấy cái thú sống ở 
đời ! 

Vợ thương chồng, gắp một miếng hẩu lốn vào trong bát, mỗi 
thứ một tí, rồi chan nước dùng vào, mời ăn. Ăn một miếng, 
tỉnh cả người! Ai cũng tưởng các món xào xáo lộn xộn với 
nhau như thế thì ăn vào lủng củng và không thành nhịp 
điệu, nhưng lâm. Các món nấu “loạn xà ngầu” đó, không 
hiểu vì một lý do tuyệt diệu gì, quyến chặt lấy nhau như một 
giàn nhạc tân kỳ, dương cầm, phong cầm, vĩ cầm, thoạt đầu 


tưởng như là lộn xộn, nhưng lắng tai nghe một chút thì hòa 
hợp, ăn ý nhau từng tý. 

Làm nổi bật được tất cả vị của hẩu lốn lên là món nước 
dùng: nó không ngọt cái ngọt của mì chính, nhưng ngọt cái 
ngọt tinh túy của tất cả các miếng ngon đúc lại. 

Tuy vậy, đừng tưởng như thế mà ngán đâu. Rau cải non, 
không chín mà cũng không sống, đánh tan đâu mất hết các 
chất béo đi; rau cần nâng vị của tôm và thịt lên cho vừa, 
không để cho thanh quá mà cũng không thô quá; rau cải 
cúc ăn vào tưởng là nồng nhưng chính ra lại hòa hợp với thịt 
kho tàu và phì tản; thêm thìa là vào nữa thì vừa vặn ngon 
mà thơm nhè nhẹ như người đàn bà đẹp ngày Tết gội đầu 
với nước lá mùi, ngồi xõa tóc ở trước ngọn gió xuân dìu dịu. 
Phải rồi, hẩu lốn ngon chính vì nó là sự tiết tấu thoát thai từ 
ở chỗ hỗn mang ra vậy. Cái và nước là hai mâu thuẫn, nhưng 
tài tình thay, lại hòa hợp với nhau như tiếng chim loan hòa 
với tiếng kêu của chim phượng, như trai hòa với gái, như 
tình nhân trong một phút yêu thương diễm ảo hòa trộn linh 
hồn vào với tình nhân. 

Ta phải nhận rằng “sà bản” nấu cho thực công phu mà 
thưởng thức thì cũng ngon đáo để. Thịt luộc, dưa cải, dưa 
giá, thịt quay, chuối hột, cá trê nướng... tất cả ninh dừ lên, 
đem dùng đương lúc khói lên nghi ngút cũng đã “gia dung” 
lắm, nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì như vấp váp, như 
xung khắc, nó làm cho khẩu cái của người ta không được 
thỏa mãn hoàn toàn. Có phải tại vì thiếu thìa là, cải cúc 
không? Có phải tại trong sà bần có cá nướng làm cho điệu 
đàn ngang cung không? Hay là tại ăn sà bần, người ta không 


ăn chung với nước dùng như hẩu lốn mà là dùng riêng nước 
đó để chấm rau, bắp chuối và dưa giá? 

Không. Tôi ưa sà bần, nhưng tôi yêu hẩu lốn gấp trăm lần. 
Có những người sành ăn thưởng thức sà bần, thường chỉ lấy 
mấy khúc cá nướng và vài khoanh chuối hột ra nhậu nhẹt, 
còn các thứ khác để cho đàn bà trẻ con dùng, và cho ăn 
uống như thế là khôn ngoan rất mực. 

Hẩu lốn thì không thế: hẩu lốn không dùng được rượu. Có 
muốn thì dùng một ly nhỏ trước khi ăn, còn đã mang hẩu lốn 
ra bàn rồi phải ăn liền, ăn riêng có một thứ hẩu lốn không 
thôi, hay là ăn luôn với cơm nóng - cơm gạo tám thơm, thơm 
ngào ngạt, thơm nhức mũi, thơm có thể tưởng chừng ăn vào 
một miếng rồi thân thể ta có tan biến vào hư vô cũng được. 
Ấy vậy mà thưởng thức món hẩu lốn như thế, cũng chưa 
thấm vào đâu. Muốn nhận thức thế nào là “ngon chết người 
đi được”, ta phải đợi đến ngày mồng bốn, hay mồng năm 
Tết, hóa vàng xong rồi, bao nhiêu cỗ bàn còn lại đem trút cả 
vào nồi, “hẩu lốn” lên ăn. Có thể nói rằng ăn như thế tức là 
ăn cả cái Tết đây hương và ngát hoa vào bụng. 

Ba ngày Tết, uống rượu, đi lễ và nịnh đầm: mệt lắm. Đã thế, 
giờ giấc ăn uống, ngủ nghê lại thất thường, cơ thể khỏi sao 
trục trặc? Vì thế ta không lấy làm lạ trong ba ngày Tết chỉ 
nghĩ đến cơm cũng đã thấy ngán quá rồi. Giả thử không 
phải ăn thì thú lắm. Nhưng nào có được: vợ thương chồng, 
dỗ phải ăn cho kỳ được một chút cơm để có “hơi ngũ cốc”, 
mình đành là phải theo cho được vừa lòng, xứng ý nhau; 
nhưng cứ mỗi lần nể nhau như thế thì lại càng sợ ăn quá 
lắm. 


Điểm đặc biệt của hẩu lốn là làm cho người ta tẩy được tất 
cả cái gì béo ngậy, ngán ngẩn của ba ngày Tết mà vẫn cứ 
thưởng thức được tất cả cái ngon lành của Tết. 

Ngày thường, nấu hẩu lốn còn có thể thiếu thức này thức nọ, 
chớ đến ngày Tết thì đủ, không còn thiếu món gì. Thịt kho 
tàu, miến vây, bóng, bào ngư, long tu, nấm dưa hành, giò 
gà, thịt bò kho, kim tiền kê... và bao nhiêu thứ rau thơm mát 
như da người thiếu nữ đương tơ. Không cần phải thưởng 
thức, những trông một bát hẩu lốn thế cũng đã thấy đê mê 
tâm hồn rồi. 

Màu xanh tươi của hành, rau kết hôn với màu vàng quỳ của 
thịt kho tàu, nấm hương, mộc nhĩ, chim quay, màu hoa hiên 
của cà rốt sát cánh với màu bạc ố của vây, miến, long tu; 
màu xanh nhạt của nước dùng hòa với màu trắng mờ của 
nấm tây, thịt thăn luộc, chân giò hầm, tất cả lung linh trong 
một làn khói lam uyển chuyển: à, ngồi trước một bát hẩu 
như thế, mình quả thấy mình là một ông tiên chống gậy một 
sớm mùa thu đi vào một cánh rừng mù sương và ngát 
hương. 

Có người gọi hẩu lốn là “Long vân khách hội” - rồng mây 
gặp gỡ nhau - nghĩ cho kỹ thì cũng không có gì là quá! Ăn 
một bát hẩu lốn đầy đủ như thế - nhất là nấu lối hỏa thực, 
nghĩa là để ngay cái lò trước mặt, nấu sôi lên rồi gắp ra ăn 
liền... sướng không để đâu cho hết. Ăn như thế, mình có 
cảm giác may mắn suốt năm. Chẳng nói xa xôi làm gì, vợ 
chồng con cái ngồi thưởng thức với nhau một bát hẩu lốn 
thật ngon, thật nóng, ngay lúc ấy cả nhà cũng đã thấy vui ra 
phá. Ông chồng ăn miếng ngon vào miệng như thấy nở gan 


nở ruột, nhìn vợ mà thấy đẹp hơn. Ờ, ra từ hôm Tết đến nay 
vợ chồng túi bụi, người thì lo đi lễ, người thì lo tiếp khách, vợ 
chồng quên mất cả nhìn nhau. Đến hôm nay, hóa vàng tiễn 
các cụ về rồi, ngồi nhởn nha thưởng thức món hẩu lốn do vợ 
làm, vừa lúng liếng nhìn vào mắt vợ - ờ nhỉ, sao hôm nay má 
hồng thế, mà con mắt đen rưng rức thế? Thì ra vợ nấu được 
bát hẩu lốn ngon, làm được cho chồng xứng ý, cũng thấy cõi 
lòng hớn hở, vì được vui cái vui của chồng. 

Món hẩu lốn, tổng hợp của các món ăn ngon ngày Tết, còn 
là thành tố của tình yêu gia đình nữa. Ngày Tết, ăn hấu lốn 
tức là con cháu thừa hưởng kết tỉnh các món ngon bày lễ do 
người chết còn để lại cho người sống; giữa người sống với 
người sống, món hẩu lốn xiết chặt tình thân yêu lại với nhau 
vì bố cũng như con, chồng cũng như vợ, thưởng thức món 
đó đều chung một tâm sự như nhau là không thể có món ăn 
ngày Tết nào “lâm ly” hơn thế. 

Bao nhiêu chất ngấy của thịt kho tàu, chân giò ninh, chả gà, 
giò thủ... nấu chung trong hẩu lốn đã biết đi đâu mất hết, 
mà nước dùng của nó lại có thể thanh như vậy? Đó là một bí 
quyết chưa ai khám phá ra. Chỉ biết rằng ăn một bữa hẩu 
lốn như vậy thì lòng người ta hình như cũng dịu hiền đi, 
chồng thương vợ, vợ yêu chồng, đến khi có họp nhau lại rút 
bất hay đánh tam cúc thì cười vui ra phá, chớ không có sự 
càu nhàu, trách móc ôi. 

Về tối, mưa xuân lún phún ở trên các chòm cây. Gió heo 
may rì rào giục người ta đóng cửa, đi nghỉ sớm. Sắp thiu thiu 
ngủ rồi, chồng hãy còn nhớ đến bát hẩu lốn buổi chiều bốc 
khói lên nghi ngút ở bên cạnh nồi cơm gạo mễ trì thổi vừa 


vặn, hạt nào hạt nấy cứ óng như là “con ong”. Cải xanh, cải 
cúc và rau cần non, vừa tái, nhai vào sậm sựt, ngọt lừ, đến 
bây giờ dường như vẫn còn để lại một dư vị nơi khẩu cái 
cùng với cái ngát thơm của thìa là... Và tự nhiên lòng mình 
thấy phơi phới thương yêu - yêu thương người vợ bé nhỏ, 
biết đón chiều ý thích của người chồng không muốn mâm 
cao cỗ đầy, chẳng thiết nem công chả phượng... 

Tiếng cười ở bên cạnh vọng sang cho biết rằng hội tam cúc 
ở nhà bên vẫn chưa tàn. “Đây, kết nhất bộ nhị đây”, “Tôi xe 
pháo mã”, “Có ai có pháo không, không có, mã tôi ăn đây 
này!” 

Nhìn ra ngoài thì cành đào cắm lọ in bóng lên tường lung 
linh như một bức tranh thủy mạc Tàu. Gió lay động bức màn 
the. Về khuya, người chồng cảm thấy lạnh hơn, nằm sát lại 
với vợ thêm chút nữa. Người vợ mỉm cười trong bóng tối và 
cảm thấy lòng mình nở hoa. Chồng khẽ thủ thỉ vào tai vợ: 

- Đến mồng bảy này, nhà làm lễ khai hạ, mình làm hẩu lốn 
án nữa nhé! 

- Vợ, như chợt nhớ ra điều gì, đập khẽ vào má chồng: 

- Thôi, quên mất rồi, mình ạ. Em cứ thấy thiếu cái gì mà 
không tài nào nghĩ ra. Thì ra hôm nay hẩu lốn của nhà quên 
mất món đậu phù trúc rồi: tiếc quá! Có món đậu phù trúc, 
còn ngon nữa! 

- Ờ phải. Đậu phù trúc, cái màng mỏng ở trong thân cây tre, 
nấu với hẩu lốn thì tuyệt diệu. 

- Hẩấu lốn có đậu hòa lan, cải cúc, cần, thìa là mà chưa có 
đậu phù trúc thì vẫn chưa hoàn toàn. Đến hôm ấy, mình nhớ 
nhắc em đấy nhé! 


*x*xx*%*% 


Đêm xuân rải bóng xanh lên chăn nệm của đôi lứa thương 
nhau. Màu thời gian tim tím, hương mùa xuân thanh thanh. 
Ở nhà bên, tiếng cười nói vẫn giòn tan, nhưng ở bên này, 
viễn ảnh của một bữa “long vân khánh hội” có đậu phù trúc 
đã mặc nhiên tạo thành một thế giới mơ màng kỳ lạ: chỉ có 
hai người nằm im lặng không nói gì, mà là cả một thế giới 
hương hoal 


Vũ Bằng 
MIẾNG NGON HÀ NỘI 
TRƯỚC KHI NGỪNG BÚT 


Kỳ lạ đến thế là cùng, Hà Nội ạ! 

Có phải đấy là thành kiến không? Có phải đấy là óc thiên vị 
yêu nên tốt, ghét nên xấu hay không? Hay đó chỉ là kết quả 
của một sự mê hoặc làm cho người ta mất cả sự công bình 
trong phê phán? Thôi thì thế nào cũng được đi: ta mê, ừ thì 
ta chịu tiếng ta mê; ta lầm, ừ thì ta chịu tiếng ta lầm, nhưng 
không ai có thể bắt ta nghĩ trái điều này: Hà Nội....ngon.. 
quá xá! Hà Nội ngon không mãi chỉ ngon về những miếng 
ngon đặc biệt, nhưng ngon từ cách ăn uống ngon đi, ngon từ 
cách rao hàng quà ngon xuống, ngon từ cách trình bày ngon 
tới, ngon từ cách thái miếng thịt, chia miếng bánh ngon lui. 
Làm cái kiếp văn nhân, lắm lúc rầu muốn chết. Một người 
đẹp soi vào gương có thể bằng lòng nhan sắc của mình. Một 
bà từ mẫu có thể tự mãn vì thấy mình hoàn thành nhiệm vụ. 
Riêng có người viết văn là không bao giờ được vừa ý - vì vừa 
ý làm sao được khi mà trong óc mình sôi nổi bao nhiêu ý 
nghĩ hay, bao nhiêu hình ảnh đẹp, mà làm cách nào đi nữa 
cũng không thể phô diễn được hết cả ra cho người ta cùng 
cảm thấy? 

Ấy đấy, cái kẻ nói về miếng ngon Hà Nội đây cũng vậy. Ngồi 
một mình trong buồng lạnh một đêm khuya êm ả, đóng hết 
cả cửa lại để cho các tiếng động của phố phường không lọt 
được đến tai mình, rồi cố vận dụng tim óc ra để diễn lại một 


tiếng rao quả như hát, mà không thể nào diễn lại được, thử 
hỏi còn có gì chán chường hơn? Không biết bao nhiêu hương 
vị, màu sắc không biết bao nhiêu thanh âm, ý nghĩa rộn 
ràng ở trong óc tôi như những con ong bé nhỏ “tập quán” và 
tôi không còn biết nói gì về miếng ngon Hà Nội nữa. 

Phở, quà bún, chả cá, thịt cầy... bấy nhiêu thứ đã đủ tượng 
trưng cho miếng ngon Hà Nội chưa? Bảo là đủ tôi thiết nghĩ 
thế tức không phải là ca tụng miếng ngon Hà Nội, mà trái 
lại, là nói xấu miếng ngon Hà Nội vậy. 

Miếng ngon của Hà Nội có phải đâu là mấy thứ đó mà thôi, 
Hà Nội ngon là ngon từ cái dưa, quả cà, trách mắm; Hà Nội 
ngon là ngon từ bát canh hoa lý nấu suông, mấy cái trứng 
cáy chưng lên ăn với gạo mễ trì hay đĩa rau muống xào có 
gia thêm một chút mắm tôm, Hà Nội ngon là ngon từ miếng 
cá thu kho với nước mía ăn với gạo tám thơm vào đầu đông, 
mấy bìa đậu sống ở Phú Thụy chấm với mắm tôm chanh ớt 
vào một ngày oi bức hay một chén sấu dầm nhắm nhót một 
ngày đìu hiu vào cuối thu. 

Ôi là miếng ngon Hà Nội! Cái ngon thiên hình vạn trạng làm 
cho người ta cảm thấy say sưa cuộc sống còn; cái ngon làm 
cho người ta thương mến nước non, thương mến từ cái cây, 
ngọn cỏ thương đi, thương mến từ con cá, miếng thịt của 
đồng bào mà thương lại; cái ngon làm cho người ta tự bắt 
buộc phải quý hóa từ mấy lá thìa là, cải cúc, từ một xóc cua 
đồng, từ mấy ngọn húng láng của những người nơi thôn ổ đã 
chăm chút trồng nên. 

Thực vậy, ăn một bữa cháo ám mà thiếu thìa là, cải cúc thì 
còn ra trò gì? Thưởng thức một bữa mắm tôm chua, mà về 


gia vị không tìm được mấy cánh lá bạc hà hay một chút rau 
thơm, nhất định không thể nào toàn bích. Cũng vậy, người 
nội trợ muốn làm ăn khéo tay đến mấy đi nữa, mà canh dưa 
nấu lạc thiếu rau diếp và mùi tô điểm, hay ăn cuốn mà 
không có giấm cái, thang mà không có mắm tôm, thì cũng 
không thể làm cho ta mãn nguyện. 

Cái ngon của Hà Nội thật là phiền toái mà kiểu cách. Người 
vợ thương chồng muốn làm nên một miếng ăn ngon, thực 
quả đã công phu; nhưng công phu, vất vả đến chừng nào đi 
nữa mà thấy chồng sung sướng thì cũng đã thấy được đền 
bù đầy đủ lắm rồi... Huống chỉ, nhiều lúc, miếng ăn ngon lại 
còn trói buộc tỉnh thần người ta lại với nhau, tưởng như 
không có cách gì khả dĩ chia lìa được... 

Này này, người lãng tử! Có bao giờ anh đã bỏ quên người 
bạn đầu gối tay ấp mà đi theo tiếng gọi của tình yêu lãng 
mạn chưa? Ôi, sao mà những ngày đầu tiên sống chung với 
gái ở khách sạn trên đỉnh núi ngoài bờ biển, mơ mộng và 
thần tiên thế? Rượu khai vị uống dưới gốc một cây phượng 
vĩ; cơm thì bữa trưa là Tàu, bữa tối là Tây; nước thì là cam 
vắt, là “sếnh”, là sữa tươi, là súc cù là, là nước thơm... 
Sướng quá rồi còn gì! Nhưng thử hỏi sướng như thế được độ 
bao nhiêu lâu nhỉ? 

Một buổi kia, thân thể anh cũng mỏi mệt như linh hồn anh, 
anh tự nhiên thấy nhớ đến một bát canh rau sắng do tự tay 
vợ nấu, một đĩa chè kho vợ quấy, một con chim ngói nhổi 
cốm nấm hương, và thịt thăn do vợ hầm. Những món ăn đó 
có những liên hệ tinh thần bí mật và tế nhị nối ta với gia 
đình, làm cho ta không thể nào quên được. Đi xa, có khi nhớ 


mà se sắt cả lòng, ăn uống mất cả ngon vì buồn dâng lên 
nghẹn họng. Ta tương tư tất cả những miếng ngon Hà Nội đã 
chiếm lòng ta. Một ngọn gió thay chiều, một trận mưa xanh 
lạnh, một con chim hót, một cánh hoa rơi, một câu hát của 
người thiếu phụ ru con trên võng... đều nhắc nhở ta nhớ đến 
một thời trên, một miếng ngon đặc biệt của Hà Nội mến 
yêu. 

Hỡi ai là khách xa nhà, một chiều đìu hiu, đương gió nồm 
mà chuyển ra gió heo may, hỏi có nhớ đến những buổi quây 
quần vợ vợ, con con ở dưới bóng đèn, bên một mâm cơm có 
món giả cầy, hay một bát hẩu lốn nghi ngút khói, hoặc một 
đĩa cá kho khế (hay kho củ cải) ăn với rau diếp thái nhỏ tăn 
như sợi chỉ? 

Trông thấy thu về, ta nhớ đến người vợ bé nhỏ xào cốm bên 
cạnh một cái lò than kêu lách tách. Ta nhớ đến ngô rang khi 
thấy gió lạnh đìu hiu; ta nhớ đến một bát rươi nấu với niễng 
vào những ngày ẩm thấp nặng nề, tức bực muốn mưa mà 
không mưa được; ta nhớ đến bát canh rau cần ngọt xớt nấu 
với tôm Thanh khi thấy lá rụng đầu thu; thấy mưa ngâu, ta 
nhớ đến sấu dầm và ta nhớ đến cá rô đầm Sét mỗi khi thấy 
mùa sen trở lại. 

Ôi nhớ biết mấy, cảm bao nhiêu! Tả làm sao được những 
cảm giác nhẹ nhàng và tế nhị của những buổi sáng Chủ 
nhật lên chợ Đồng Xuân, ta đi vào khu hàng quà, cách dãy 
hàng cây, hàng cá mươi mười lầm bước? Thật quả là “trên 
thì trời, dưới thì hàng quà”, ông ạ. Phải tới đó một hai lần 
rồi, người ta mới có thể có một “khái niệm tổng quát” về 
miếng ngon Hà Nội và thấu hiểu rằng miếng ngon liên kết 


các giai cấp xã hội với nhau chặt chẽ đến chừng nào. Tà áo 
màu tươi bay cạnh bộ com lê xám; vai áo tứ thân phai màu 
sát với cái khăn quàng bằng nỉ màu vàng lợt. Người ta ngồi 
ở trên những cái ghế dài, thưởng thức các miếng ngon Hà 
Nội, vui vẻ như anh em ruột thịt trong một nhà, người này 
thấy món nọ ngon thì mách người kia, người kia thấy thức 
kia kém thì bảo cho người nọ. Hết thảy đều vui vẻ tươi cười. 
Và trông thấy những cái miệng nhai dẻo quẹo, những con 
mắt như cười, những nét mặt nở nang, tươi thắm ở trên 
những hàng quà tinh khiết đó, người ta cảm giác thấy đời ít 
nhất cũng có một cái gì ý vị. 

Tôi đã từng biết những người trong suốt một tuần chỉ chờ đợi 
một buổi sáng Chủ nhật để dắt vợ, dắt con lên thưởng thức 
miếng ngon Hà Nội qui tụ ở dãy hàng quà chợ Đồng Xuân. 
Mùi bún chả thơm, mùi nem nướng ngậy, mùi chả cá hơi 
tanh nhưng bùi làm khoan khoái khứu giác ta, trong khi thị 
giác ta được thỏa thuê với những đĩa đậu rán vàng óng ánh, 
những đĩa giò trắng cứ mịn đi, những ngọn rau muống chẻ 
nhỏ xanh muôn muốt, xen với tía tô hung hung vàng, những 
bát bung rực rỡ như gấm dệt, những bát bún riêu nghi ngút 
khói “chưa nuốt đến môi đã trôi đến cổ” rồi... Tất cả những 
miếng ngon đó tạo ra một không khí phong nhã làm cho ta 
mường tượng đến những buổi họp văn nghệ, anh em cùng 
nhau thông cảm những bức vẽ đẹp những áng thơ hay, 
những tác phẩm văn chương cao quý. 

Hơn thế nữa, những tác phẩm văn nghệ chỉ làm cho ta thỏa 
mãn được về tinh thần, chớ miếng ngon thì có thể làm cho 
ta thỏa mãn cả ngũ quan và cho ta thấy có lúc tự nhiên 


muốn chắt chiu sự sống và cảm thấy là sống, chỉ sống thôi, 
dù có khổ nữa cũng là quý lắm rồi. 

Thật, không gì cảm động hơn là trông thấy một cô gái bé 
ngồi ăn mẹt bún không muốn bỏ phí một sợi, húp từ một 
chút nước búng, hay một bà buôn bán, đặt tay nải xuống ở 
bên mình, gọi chả Sài Gòn, nhặt từng mảnh vụn của chả để 
ăn kèm với bún và chấm đẫm giấm ớt cho mát ruột. 

Những ai lâu ngày mới được ăn một bữa miến lươn, mà gặp 
được hàng miến lươn ngon, có khi không muốn bỏ phí cả 
đến lá rau răm dính bát; xáo vịt mà làm khéo, có khi ăn thấy 
ngọt hơn đường; nhưng cháo vịt, miến gà, muốn ăn cho thực 
“sướng thần khẩu” phải tìm ăn cho được ở quán “bà Béo 
đeo tạp dề” cũng như cháo sườn ngon, ngoại trừ bà Còng 
ngồi ở đầu dãy, đối diện hàng chim, không thể ăn đâu khác 
nữa. 

Ít lâu về sau này, món quà cơm nắm ăn với chả không còn 
thấy ở trên chợ nữa, nhưng thỉnh thoảng ở ngoài đường, 
người ta vẫn còn thấy một đôi bà gánh rong đi bán. Trưa 
mùa thu, trời hiu hiu gió, nằm ngủ ở trên võng dậy, uống 
một tuần trà rồi gọi một hàng cơm nắm vào ăn, mình cũng 
thấy là lạ miệng. Cơm gạo tám nắm thật mịn, “xắt khúc” 
bằng một con dao thật bén, bày lên một cái đĩa trắng tinh, 
mà gắp từng miếng một nhởn nha chấm với nước mắm Ô 
Long: không, ta phải thành thật nhận đó là một miếng ngon 
quái lạ. Hàng ngày, ai lại không ăn cơm, dù là ăn cơm với 
chả? Nhưng cũng thì là cơm, cơm nắm bán rong lại có một 
hương vị lạ lùng, mát mẻ làm sao, khiến cho người ăn thấy 
trơn tru cả cuống họng; nhất là cơm ấy lại chấm với nước 


mắm ấy, thật là cả một bài thơ tiết tấu vừa làm vui vẻ khẩu 
cái, lại vừa làm đẹp cả thị giác của người ta nữa. Trông thấy 
miếng cơm nắm trắng bong, mịn cứ lì đi, chấm vào trong 
một chén nước mắm vàng sẫm một màu quỳ, người ăn có 
cảm giác như “ăn hương, ăn hoa” vào bụng. Miếng chả ăn 
lúc đó dẫu làm bằng thịt heo, cũng cứ vẫn là một thứ gì 
thanh tao, cao quý hẳn đi; nhưng nhã hơn mà cũng lạ miệng 
là món “mọc” ăn điểm vào cơm nắm. 

Đó là một món ăn tựa như giò, mà lại cũng tựa như ruốc 
viên, trong có bì, ăn sậm sựt và điểm một chút nước rất 
thanh, ngọt mà thơm thoang thoảng chớ không sắt lại như 
nước thịt bò viên hay nước lèo bánh xếp. 

Hà Nội còn bao nhiêu thứ quà ngon lành mà rẻ như thế, làm 
cho người ta chỉ nhắc đến cũng đã bắt thèm rồi? 

Tôi nhớ đến miến lươn vàng, thơm phưng phức mà bùi, ăn 
vào, sợi miến cứ quánh lấy nhau; tôi nhớ đến thời kỳ làm 
báo “Vịt Đực”, buổi sáng thu, ăn chả cốm nóng hôi hổi ở 
hàng Bông Thợ Nhuộm. 

Quái lạ là cái miếng ngon! Mỗi thứ nhắc lại cho ta một kỷ 
niệm vui hay buồn, mỗi thứ nhắc lại cho ta một thời kỳ đã 
qua đi không trở lại. 

Miếng ngon Hà Nội nhiều biết bao nhiêu! Yêu miếng ngon 
Hà Nội nhiều biết chừng nào! 

Có ai đã từng yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, hẳn đã thấy có 
khi ở bên cạnh người yêu, ta cảm thấy xa xăm rằng người 
yêu của ta cũng như một trái cây quý ăn vào vừa ngát, vừa 
ngon. Ta thèm thuồng, ao ước, nhưng nhiều khi cái ngon ấy 
đánh lừa ta và đem lại cho ta một dư vị cay cay, đắng 


đắng... 

Duy chỉ có miếng ngon Hà Nội là không đánh lừa ai cả. 
Miếng ngon Hà Nội bao giờ cũng trung thành, êm ái, miếng 
ngon Hà Nội bao giờ chiếm được lòng ta như một người vợ 
hiền chiếm được lòng chồng. Có thể rằng có những buổi 
mây chiều gió sớm, người đàn ông theo tiếng gọi giang hồ 
cố hữu, lơ là với mối yêu đương trong một thời gian, nhưng 
phút sa ngã qua đi, quay về với gia đình, người đàn ông chỉ 
càng thấy mối tình cũ càng thêm quý hóa. 

“Trắng da là đĩ, anh ơi, 

Đen da là vợ ở đời với anh" 


“Trắng da là tại phấn dồi, 

Đen da là tại em ngồi chợ trưa". 

Miếng ngon của Hà Nội cũng thế, cũng trầm lặng như vậy và 
cũng tiết ra một hương thơm như vậy. Hương thơm đó ngạt 
ngào, quyến luyến như một lời tâm sự của người xưa để lại 
cho người sau, như một lời ân ái của tình nhân để lại cho 
tình nhân, như một lời tâm sự của một người anh yêu mến 
gởi cho cô em gái. Bao giờ phai lạt được những niềm yêu 
thương ấy? Bao giờ “ăn Bắc” lại không có nghĩa là ăn ngon? 

Ta mơ ước một ngày đất nước thanh bình, toàn dân sát cánh 
với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ 
hết cả những miếng ngon Hà Nội. 

(Bắt đầu viết tại Hà Nội mùa thu năm 1952, sửa chữa và viết 
thêm tại Sài Gòn năm 1956, 1958, 1959). 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 17 tháng 5 năm 2004 


